www.VNMATH.com 


NGUYÊN BÁ ĐÔ - ĐỖ MẠNH HÙNG 
NGUYÊN VĂN TÚC 


các câu CHuUYỆN 
TOÁN HỌC 


TẬP BA 


KHẲNG ĐỊNH trong PHỦ ĐỊNH 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 


www.VNMATH.com 


bội 


82/328-01 Mã số : 8H664MI 


www.VNMATH.com 


LỜI NÓI ĐẦU 


Biên soạn bộ sách này các tác giả không có ý định và cũng. 
không thể mô tả một cách hoàn chỉnh và liền mạch từng vấn đề 
của toán học, đó là nhiệm vụ của sách giáo khoa. Mục đích của 
bộ sách này chỉ là khêu gợi sự say mê của bạn đọc, để từ đó tìm 
hiểu thêm về toán học. Trong quá trình từ đạy đến học, từ học 
đến hiểu, từ hiểu đến dùng và từ dùng đến sáng tạo đòi hỏi mỗi 
người phải tìm tòi, năng động. Sách giáo khoa chỉ cung cấp 
những điều cốt yếu, do vậy để hiểu đầy đủ hơn và sâu sắc hơn 
từng vấn đề, cần đọc những sách bổ trợ. 

Bộ sách này gồm 6 tập: 

e Tất nhiên trong ngẫu nhiên 

e Cái đã biết trong cái chưa biết 

se Khẳng định trong phủ định 

s Hữu hạn trong vô hạn 

e - Đại lượng không đổi trong đại lượng biến đổi 

e _ Hình tượng trong trừu tượng. 

Các tập sách này độc lập với nhau, kể các câu chuyện lý thú 
về xác suất, phương trình, logic, giới hạn, hàm số, biểu đồ, ... 

Sách phục vụ học sinh, giáo viên phổ thông và những người 
yêu thích toán. 

Tập Ba này mang tên "Khẳng định trong phủ định", gôm 
những câu chuyển bổ ích, để bạn đọc hiểu thêm ý nghĩa sâu sắc 
của logic. 

Nhân đây các tác giả xin cảm ơn Giáo sư, Tiến sĩ khoa học toán 
học Nguyễn Duy Tiến đã cho những ý kiến bổ ích để hoàn chỉnh 
bản thảo, kỹ sư Vũ Bội Tuyền và cử nhân Hoàng Thăng đã giúp đỡ 
chúng tôi trong quá trình chuẩn bị bản thảo cho tập sách này. 


CÁC TÁC GIẢ 


www.VNMATH.com 
1. Bát đầu từ “Cuộc chiến giữa người và máy" 

Tại một nhà hát chật ních người ở London, khán giả đang 
chăm chú theo đõi giáo sư ảo thuật biểu diễn tiết mục “Trí nhớ 
kỳ lạ”, bỗng nhiên một tiếng nổ làm giáo sư ngã vật xuống. 
Nhân lúc mọi người đang nhốn nháo thì hung thủ đã bỏ trốn. 
Hôm sau, trên trang đầu của một tờ báo đã đăng vụ ám sắt rợn 
người đó, một tờ báo khác cũng đàng nói bật tin: “Hiện tại 
Tapuletin có hơn một nghìn máy tính bị hỏng. còn các nơi khác 
trên thế giới đã xảy ra hiện tượng nhiều máy tính ngừng hoạt 
động. Các nhà khoa học chưa lý giải được hiện tượng này, họ nói 
những máy tính đó không bị hỏng, thế mà không chịu làm 
việc”... “Đến nay tổng số máy tính ngừng hoạt động trên toàn 
thế giới đã lên tới hơn 25 000 chiếc”... “Cục trưởng Cục Hàng 
không vũ trụ của Mỹ chỉ rõ: Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, 
nếu hiện tượng này cứ tiếp tục thì kế hoạch hàng không vũ trụ 
của chúng tôi sẽ bị vỡ, vì công việc của chúng tôi gắn liền với 
máy tính”,... 

Trên đây là tình tiết đầu tiên ghi chép, khám phá “bộ óc vạn 
năng” của cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của nhà văn 
L.G. Alecxander người Anh. 

“Bộ óc vạn năng” là cách gọi để ca ngợi giáo sư ảo thuật 
Masteman. Ông có trí nhớ thật kinh ngạc. Hôm đó ông đang 
biểu diễn tiết mục đặc sắc “Trí nhớ kỳ lạ” thì một người lạ mặt 
lên sân khấu đưa cho ông mảnh giấy viết một dãy các con số mà 
bốn chữ số đầu là 4967. Khi ông đang xem mảnh giấy thì người 
lạ mặt bắn vào ông. 

Tình tiết tiếp sau của câu chuyện là Cục Hành động của Anh 
cử nhân viên điệp báo tài ba Kasti đột nhập lên hòn đảo Tolifos 
trên biển Aiclin. Trên đảo có chiếc máy tính “DOT” rất to, nó có 
thể phát tin tức đến các nơi trên thế giới. Bản thân “DOT” làm 


www.VNMATH.com 
việc độc lập, do vậy khi trên toàn thế giới có hàng chục nghìn 
máy tính ngừng hoạt động thì nó vẫn làm việc bình thường. Khi 
cục trưởng giao nhiệm vụ cho Kasti, cục trưởng đưa cho ông ta 
một mảnh giấy, yêu cầu Kasti học thuộc lòng chữ và số trên đó: 


"CDS 4967 543 287 043 789 076 543". 

Từ đó vẻ sau, tình tiết của tiểu thuyết đạt đến đỉnh cao, 
khiến người đọc say mê. Sau khi Kasti lên đảo thì gập nhiều gian 
nan, nguy hiểm, mấy lần thoát chết. Cuối cùng nhờ lòng đũng 
cảm và trí thông mình của mình mà Kasti đã tìm được điều bí 
mật trên đảo Tolifos. 

Trước đây năm năm có hai kỹ sư điện tử tài ba: Hatepek từ 
Mỹ và Smith từ Anh, nhận nhiệm vụ đến đảo Toliflos xây dựng 
“DOT”. Smith chủ trì công tác thiết kế “DOT” nhưng sau ba 
năm, vì có sự bất hòa với Hatepek nên Smith đã rời khỏi đảo và 
“mai danh ẩn tích” ở một nơi nào đó. Từ đó Hatepek quản lý 
công việc toàn đảo, nhưng ông ta là người ham quyền lực, muốn 
làm bá chủ máy tính trên toàn thế giới. Do vậy, thông qua 
“ĐOT”, ông ta đã tạo ra hiện tượng máy tính ngừng hoạt động 
để khống chế toàn cầu, hòng làm thế giới lâm vào khủng hoảng, 
phải theo sự điều khiển của ông ta. 

Cũng chính lúc này, qua mấy năm vận hành, “DOT” đã thể 
hiện được uy lực của mình và tự coi mình là “nguyên thủ”. Nó 
bắt đầu có những âm mưu đen tối. 

Nhưng Smith cũng nắm được số liệu phá hủy của “DOT”, vì 
vậy Hatepek đã cử người mưu sát Smit. 

Smit chính là giáo sư ảo thuật Masteman, nên khi được tin 
Masteman đã chết vì bị ám sát, Hatepek cho rằng có thể “ăn 
-ngon ngủ yên” được rồi. Không ngờ trước lúc chết, Smit đã nhận 
được tin số lượng lớn máy tính trên thế giới đã ngừng hoạt động. 


www.VNMATH.com 
Ông biết rằng đó là do âm mưu của Hatepek và dự đoán rằng 
loài người sẽ phải chịu một hậu quả hết sức nghiêm trọng. Sự 
thôi thúc lương trí đã khiến Smit cung cấp số liệu phá máy tính 
cho Cục Hành động trước khi ông chết hai ngày. 

Lại nói về Kasti, sau khi lên được đảo Toliflos thì bị “DOT” 
phát biện, nhưng “DOT” lại tính toán rằng nếu để Hatepek trên 
đảo thì mình bị uy hiếp, chi bằng thay người khác. Vì vậy, mấy 
lần Kasti bị Hatepek mưu sát nhưng đều được “DOT” cứu thoát. 

Khi Hatepek chết, Kasti đã giả vờ phục tùng “DOT” để chờ 
thời cơ vào được phòng điều khiển bấm hệ thống phát lệnh 
(CDS) và dãy số 4967 543 287 043 789 076 543. Cuối cùng thời 
cơ thuận lợi đã đến, Kasti đã thực hiện được nhiệm vụ của mình 
và toàn bộ máy tính trên thế giới lại hoạt động bình thường. 

Trong câu chuyện trên, tác giả đã mô tả “Cuộc chiến giữa 
người máy” thật gay go và ác liệt, có cả súng nổ và đổ máu, 
nhưng cuối cùng máy tính đã thất bại. Điều này là hiển nhiên, vì 
dù máy móc có hiện đại đến đâu đi nữa thì cũng đều do con 
người sáng tạo ra, con người khống chế nó. 

Tuy nhiên, khi đọc câu chuyện trên có bạn sẽ đặt ra các câu 
hỏi: 

Trí tuệ của nhân loại có phải đã không theo kịp với sự phát 
triển của máy tính? Từ nay về sau, có còn xảy ra “Cuộc chiến 
giữa người và máy” mang tính toàn cầu nữa hay không? Có thể 
một ngày nào đó, con người sẽ phải làm “nô lệ” 
không)... 

Muốn trả lời được các câu hỏi này, chúng ta cần phải bất 
đầu từ tư duy và suy luận của con người. Chúng ta sẽ lần lượt 
xem xết cáu vấn để này ở các mục sau. 


cho máy tính 


www.VNMATH.com 

2. Logic mệnh đề 

Logic học là một khoa học đã có 
từ trước Công nguyên, được hình 
thành để nghiên cứu, tổng kết và hệ 
thống hóa các phương pháp suy nghĩ 
(tư duy) của con người. Người có công 
đầu trong việc xây dựng logic học là 
nhà toán học Aristotle (384 - 322 
trước Công nguyên) người Hy Lạp cổ 
đại. Ông đã tổng kết các thuyết 
logic riêng biệt, rời rạc thành một hệ 
thống và gọi là “logic hình thức”. 
Sau Aristotle người ta tiếp tục G.W.Leibniz 
nghiên cứu và phát triển “logic hình 
thức”. Cho đến thế kỷ XVIH, nhà 
toán học Gottfried Wilhelm Leibniz 
(1.7.1646 - 4.11.1716) người Đức đã 
để xuất những tư tưởng nhằm hoàn 
thiện và đổi mới “logic hình thức”. 
Nhưng mãi tới nửa cuối thế kỷ XIX, 
đầu thế kỷ XX, do công lao của 
George Boole (2.111815 - 
8.12.1864, người Anh), Gottlob 
Frege (8.11.1848 - 26.7.1925) và 
nhiều nhà toán học khác, tư tưởng và G. Boole 
ý đô của G. W. Leibniz mới được 
thực hiện. Từ đó, logic học (logic hình thức) đã đạt tới trình độ 
chặt chế và có tính hình thức cao do sử dụng được ngôn ngữ của 
các ký hiệu và sử dụng được các phương pháp của toán học. 
Đồng thời, ở trình độ này, “logic hình thức” được mang tên gọi 
mới là “logic toán”. “Logic mệnh đề” (còn gọi là “đại số logic” 


.. 


`: 


>) 


~ 
= 


C2 


www.VNMATH.com 


Ả» 


hoặc “đại số Boole các mệnh để”) là phần đầu tiên và cũng là 
phần cơ sở của “logic toán”. Một trong những nội dung chủ yếu 
của cuốn sách này là nghiên cứu một số câu chuyện có liên quan 
đến “logic mệnh để” và các ứng dụng của nó. 

Trong sách và trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những 
câu diễn đạt một ý niệm về một tính chất nào đó của sự vật, hiện 
tượng, hoặc về một quan hệ nào đó giữa các sự vật, hiện tượng. 
Trong những câu đó, có những câu nhờ tính khách quan của 
chúng, người ta có thể khẳng định được chúng là đúng hay sai. 
Chẳng hạn như: 

1, “9 không chia hết cho 2” 

2. “Phương trình 2x + 3 = 0 có hai nghiệm”. 

Rõ ràng câu thứ nhất là đúng, câu thứ hai sai. 

Tuy nhiên, có những câu có thể đúng với những người này 
nhưng lại sai với người khác, tùy thuộc vào cảm xúc, nhận thức 
của mỗi người. Ngoài ra, còn những câu nghỉ vấn, cảm thán là 
những câu không khẳng định được đúng hay sai. 

Trong logic học, chúng ta chỉ quan tâm đến những câu mà 
tính đúng hoặc sai của chúng phải được khẳng định rõ ràng, và 
không quan tâm đến ý nghĩa, nội dung của câu đó. Câu như vậy 
được gọi là mệnh đề. 

Mệnh đề (còn được gọi là “phán đoán") là câu biểu thị một 
nội dung mà ta có thể khẳng định là đúng hay sai một cách rõ 
ràng. Mỗi mệnh đề đêu là hoặc đúng, hoặc sai. Không có mệnh 
để nào có thể vừa đúng, vừa sai. Mệnh để đúng (sai) còn được 
gọi là mệnh đề chân thực (không chân thực). l 

Người ta quy ước gán cho mệnh đề đúng giá trị !, gán cho 
mệnh để sai giá trị 0. Các giá trị l hoặc 0 được gọi là “giá trị 
chân lý” hay là “giá trị logic”, hay gọn hơn là “giá trị” trong 
phép tính mệnh đẻ. 


www.VNMATH.com 

Người ta thường phân các mệnh đẻ thành các mệnh để đơn 
giản và các mệnh để phức tạp. Mệnh để đơn giản (còn được gọi 
là "mệnh đề sơ cấp”) là mệnh để không thể chia nhỏ thành các 
mệnh đề khác. Mệnh để phức tạp (phức hợp) là mệnh đê chứa 
nhiều hơn một mệnh đề đơn giản. 

Người ta thường dùng các ký hiệu: p, q. r,.... A, B, C.... để 
chỉ các mệnh đẻ. Chẳng hạn như: 

p= “6 chia hết cho 3” 

q= “Mọi quả chanh đều chua” 

r = “Chạch đẻ ngọn đa”... 

Khi mệnh để p có giá trị chân lý là I, ta viết p = 1. Khi 
mệnh để q có giá trị chân lý là 0, ta viết q = 0. 

Mệnh đề và quan hệ giữa các mệnh đề là đối tượng nghiên 
cứu của “logic mệnh đẻ”. Người sáng lập ra “logic mệnh để” là 
G.Boole. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của “logic mệnh 
đề” là đặt cơ sở ban đầu cho việc nghiên cứu bản chất của các 
phép suy luận toán học và xác lập các tiêu chuẩn về sự đúng đắn 
của các suy luận đó. Các kết quả nghiên cứu của “logic mệnh 
để” đã góp phần xác lập được các quy luật logic, các quy tắc suy 
luận, mà tư duy của con người bắt buộc phải tuân theo, nếu 
muốn có sản phẩm tư duy chính xác. Chúng (các quy luật logic, 
các quy tắc suy luận) là cơ sở của mọi hoạt động tư duy, mọi 
nghiên cứu trong tất cả các ngành khoa học khác nhau. 

Nhờ các phép liên kết logic (các phép toán trên các mệnh 
để), có thể tạo lập được các mệnh đề mới từ các mệnh đẻ đã có. 
“1Logic mệnh để” nghiên cứu các phép liên kết logic sau đây: 


a) Phép phủ ảịnh 


Phủ định của mệnh để p, ký hiệu Ð hoặc †p. đọc là “không 
phải p”, là một mệnh để đúng khi p sai và sai khi p đúng. 


www.VNMATH.com 
Bảng giá trị chân lý của phép 


phủ định là bảng 2-1. Bảng 2-1 
Ví dụ, nếu p = "3 nhỏ hơn 0" thì = 

B = "3 không nhỏ hơn 0". P | p | 
Trong ví dụ này, p= 0, B = 1. ] 0 

b) Pháp tuyển (tổng logic) 0 b 


Tuyển của hai mệnh để p, q là 
mệnh đề mới, ký hiệu là p v q (hoặc là p + q), đọc là “p hoặc q”, 
được tạo thành khi trong câu có hai mệnh đề p, q nối với nhau 
bằng liên từ “hoặc”. 

Mệnh đề tuyển p v q 
sai khi cả hai mệnh đề p, q Bảng 2-2 
đều sai và đúng trong các 
trường hợp còn lại. Bảng 
giá trị chân lý của phép 
tuyển là bảng 2-2. 


€) Phép hội (tích logie) 
Hội của hai mệnh đề p, 
q là mệnh đề mới, ký hiệu 


làp ^ q (hoặc là p. q), đọc L 
là “p và q”, được tạo thành 


p q Pp^q 
bằng cách ghép hai mệnh I 1 Ị 
để p, q đã có bằng liên từ 1 0 0 
“và”. Mệnh để hội p A q 0 1 0 
đúng vi cả tuc mệnh đề P, bự 0 0 0 
q đều đúng và sai trong các — 


trường hợp còn lại. Bảng 
giá trị chân lý của phép hội là Bidš 2-3. 


10 


www.VNMATH.com 
d) Phép kéo theo 

Mệnh để kéo theo là một mệnh đề phức tạp được tạo thành 
do ta ghép hai mệnh để p, q bởi các liên từ “nếu... thì ...” (hay 
bởi các liên từ khác cùng loại) để được mệnh đề “nếu p thì q”, ký 
hiệu p — q. (Thay cho cách viết “nếu p thì q”, còn có thể viết là 
“p kéo theo q” hoặc là “p suy ra q”). 

Mệnh đề kéo theo p —> q 
sai khi p đúng và q sai, đúng 
trong các trường hợp còn lại. 
Bảng giá trị chân lý của phép 
kéo theo là bảng 2-4. 

Trong mệnh để p -> q, 
mệnh để p được gọi là giả 
thiết (hay còn gọi là điều kiện 
đủ để có q), mệnh để q được 
gọi là kết luận (hay còn gọi là 
điều kiện cần để có p). 

Ví dụ. — Cho p= “Bầu trời có gió”; 

q = “Diều bay được trong không trung”. 


Bảng 2-4 


Khi đó ta có p —> q là Bảng 2-5 
mệnh đề: “Nếu bầu trời có gió 
p<q 


thì diều bay được trong không P q 

trung”. 1 1 1 

e) Phép tương đương 1 0 0 
Mệnh để tương đương là 0 1 0 

mệnh để được tạo thành khi 0 0 1 


ghép hai mệnh để p, q theo 
mẫu “p khi và chỉ khi q” hoặc “p nếu và chỉ nếu q”, ký hiệu p ©> q. 
Mệnh đề tương đương p c> q đúng khi cả hai mệnh để p, q đều 


lãi 


www.VNMATH.com 
đúng hoặc đều sai, và sai trong các trường hợp còn lại. Bảng giá 
trị chân lý của phép tương đương là bảng 2-5, 

Nếu mệnh để tương đương q «> q có giá trị chân lý bằng 1 
thì ta nói “p tương đương (tương đương logic) với q”, và ký hiệu 
làpsq. 

#) Phép không tương đương 


Mệnh để không tương ĐH 
đương được tạo thành khi p q psq 
ghép hai mệnh để p, q theo 
mẫu: “hoặc p, hoặc q”, ký l l 0 
hiệu p > q. Mệnh để không 1 0 1 
tượng đương p «2 q sai khi 0 ' l h 
cả hai mệnh để p, q đều 

0 0 0 


đúng hoặc đều sai, và đúng 
trong các trường hợp còn lại. Bảng giá trị chân lý của phép 
không tương đương là bảng 2-6. 

Nếu mệnh để không tương đương p «+ q có giá trị chân lý 
bằng I thì ta nói “p không tương đương (không tương đương 
logic) với q”, ký hiệu p z q. 

Các phép liên kết logic có các tính chất cơ bản sau đây: 
AvB=BvA 
Av(Bv€)=(AvB)vC 
AVAsA 
Av(BAC)=(Av)A(A vœ 
AAB=BAA 
AA(BAC)=(AAB)AC 
AAA=A 
A A(Bv€)s=(A AB) v(A AC). 


Sa... 


www.VNMATH.com 
Dưới đây ta xem rằng: I biểu thị cho mệnh đề luôn luôn 
đúng, 0 biểu thị cho mệnh đề luôn luôn sai: 


9 AvA=z=l 
10. AVvI=l 
ÍIL. AvV0EA 
l2. AAA=0 
132 AAIE=A 
14. AA0=0 


Chú ý. Khi sử dụng các ký hiệu "+" thay cho v và ”." thay 
cho A, trong đó ký hiệu "." không bất buộc phải viết ra, có thể 
viết các tính chất ở trên dưới dạng sau đây: 


I.  A+B=B+A 
2. A+(B+C)=(A+B)+C 


5. ABE=EBA 


l6 A+B=AB 
17. ABE=A+B 
18. A =ÍA]EA. 


Sử dụng các phép liên kết logic, khi xuất phát từ các 
mệnh đề đơn giản, ta sẽ thành lập được các mệnh để phức tạp, 


13 


www.VNMATH.com 
rổi từ các mệnh để phức tạp này ta lại thành lập các mệnh để 
phức tạp hơn, v.v... Các mệnh để được thành lập như vậy và 
cả các mệnh đề đơn giản ban đầu đều được gọi là công thức 
của logic mệnh đề. 

Suy đến cùng thì mỗi một mệnh đề bất kỳ đều được tạo 
thành từ một số hữu hạn các mệnh đề đơn giản. 

Trong các mệnh đề, có các mệnh đề luôn luôn nhận giá trị 
chân lý bằng I, không phụ thuộc vào giá trị chân lý của các 
mệnh đề đơn giản tạo thành nó. Các mệnh đề như vậy được gọi 
là các “mệnh để hằng đúng” (còn gọi là “công thức hằng 
đúng”). “Mệnh để hằng sai” (công thức hằng sai) được định 
nghĩa tương tự. 

Ví dụ. Các mệnh để sau đây là mệnh đề hằng đúng: 


1.A-A A ^ A5A 
1 1 1 
0 1 

_ = — 
2.A Á ˆ -| ^ AA AÁ 
1 0 0 | 1 

0 1 0 TN 
3.AVvVA bỒ A AvVA 


RRN 
TT] 


Các “công thức hằng đúng” biểu thị các quy luật logic. Việc 
nghiên cứu các công thức hằng đúng (các quy luật logic) là một 
trong những nội dung chủ yếu của “logic mệnh để”. 


14 


www.VNMATH.com 

Các quy luật logic là rất nhiều, trong đó có ba quy luật cơ 
bản là: luật đồng nhất, luật không mâu thuẫn, luật bài trung. Có 
thể trình bày tóm tất về các quy luật này như sau: 

Luật đồng nhất yêu cầu rằng trong khi suy nghĩ, khảo sát 
về một đối tượng nào đó thì tư tưởng phải luôn luôn xác định 
trong phạm vi của đối tượng đó, không được thay đối, lẫn lộn 
với đối tượng khác. “Công thức hằng đúng” biểu thị luật đồng 
nhất là: A —> A. 

Luật không mâu thuẫn có nội dung là: hai mệnh đề phủ định 
lẫn nhau A và A, không thể đồng thời cùng đúng (trong cùng 
một thời gian, cùng một điều kiện, trong một quan hệ nhất định 
nào đó). “Công thức hằng đúng” biểu thị luật không mâu thuẫn 
là: A A. : 

Luật bài trung có nội dung là: hai mệnh để phủ định lẫn 
nhau Á và A, không thể đồng thời cùng sai (trong cùng một 
thời gian, cùng một điều kiện, trong một quan hệ nhất định nào 
đó). “Công thức hằng đúng” biểu thị luật bài trung là: A v A. 

Ngoài ba quy luật logic cơ bản kể trên, còn nhiều quy luật 
logic quan trọng khác, ví dụ như các quy luật được biểu thị bởi 
các “công thức hằng đúng” sau đây: 

se XSY) XOY 

‹« XY) YộòX 

« (XS©Y) (YDZ) X2). 

Các quy luật logic là cơ sở để xác lập các quy tắc suy luận. 
Trong các mục tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ tìm được những 
câu chuyện bổ ích và lý thú có liên quan đến các quy tắc suy 
luận, liên quan đến “logic mệnh để “ và các ứng dụng của nó. 

Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng “logic mệnh đẻ” để giải bài 
toán “Ai là kẻ có tội” - một bài toán suy luật logic. Bài toán đó 
như sau: 


1§ 


www.VNMATH.com 

Cho biết rằng, xảy ra ba điều sau đây: 
1. Nếu A vô tội thì B và C đều vô tội. 
2. Trong hai người B và C, nhất định phải có người vô iệ!. 
3. A vô tội hoặc B có tội. 
Hãy tìm xem ai là kẻ có tội? 
Giải: Gọi p là mệnh đề “A có tội” 

q là mệnh đề “B có tội” 

r là mệnh đề “C có tội”. 
Theo giả thiết ta có: 

P>2qr= 1, nghĩa là p + qr = I 


q+r=l 
PB+q=l. 
Do đó, ta có: 


(p+qr)(q+Tr)(p+q)=l 
PẬP +pqq +pTB +pĩq +qrq P + 
+ qrqq+dqrrD +grrq= l. (2-1) 
Vì x.X =0, nên vế trái của (2-1) bằng pTq, do đó ta có : 
pTfq=l,suyra:p=l,r=l,q=l. 
Vậy A và B đều có tội, còn C là người không có tội. 
3. Khi con người suy nghĩ, bộ não vận hành như thế nào? 


Suy nghĩ bắt đầu từ các tiền để. Có thể tưởng tượng rằng, 
đầu tiên trong não lóe lên một loạt sự kiện và kết luận có quan 
hệ với đối tượng tư duy. Những sự kiện và kết luận này hình 


16 


www.VNMATH.com 

thành trong não một loạt phán đoán. Về mặt logic, những phán 
đoán đó là các mệnh đề tạo thành các tiền đề cho suy nghĩ (tư 
duy). Ví dụ, chúng ta suy nghĩ như thế nào về việc phải đảm bảo 
an toàn cho hành khách và nhân viên trên máy bay đang trong 
tình trạng nguy hiểm? Thoạt đầu, các mệnh đề có thể hiện ra 
trong não như sau: 

Mệnh đề I: Vật thể rơi từ cao xuống thấp thì tốc độ rơi tăng dần 

Mệnh đề 2: Người rơi xuống đất với tốc độ lớn sẽ bị tử vong 

Mệnh đề 3: Trong không trung thì vải rơi chậm hơn người. 


Các mệnh đề như vậy chính là các tiền để của suy nghĩ, của 
suy luận. Dựa theo các tiền để đó, có thể tạo ra những sản phẩm 
suy luận hợp logic. Đầu thế kỷ XX nhà toán học Henry Jules 
Poincaré (1854-1912) người Pháp đã viết: “Trong logic nếu 
không xuất phát từ một cái gì đó thì không thể chứng minh được 
một cái gì cả và trong chứng minh thì điều kết luận được rút ra 
từ những điều đã biết”. 

Suy nghĩ được diễn ra theo những quy tắc. Như trên đã nói, 
suy nghĩ thường bắt đầu từ các tiền để (các mệnh để đã có). 
Đồng thời dựa vào các tiền đề đó, suy nghĩ rút ra các mệnh đề 
mới. Quá trình suy nghĩ như vậy được gọi là suy luận. 


Suy luận là quá trình suy nghĩ để từ một hay nhiêu mệnh đê 


đã có, rút ra mệnh để mới. Các mệnh đề đã có gọi là các tiền 


để của suy luận. Mệnh để mới được rút ra gọi là kết luận của 
suy luận. 

Có thể phân chia các suy luận thành hai loại: 

1. Suy luận diễn dịch (còn gọi là suy diễn) 

2. Suy luận quy nạp. 


17 


www.VNMATH.com 

Trong cuốn sách này chúng ta sẽ lần lượt để cập đến cả hai 
loại suy luận đó. 

Suy diễn được sử dụng nhiều trong các chứng minh của toán 
học và của nhiều ngành khoa học chính xác khác. Đồng thời 
trong các chứng minh đó, suy diễn luôn được thực hiện theo các 
quy tắc xác định. Có nhiều quy tắc suy diễn khác nhau. Việc 
tuân theo các quy tác đó đảm bảo rằng, nếu phép suy diễn xuất 
phát từ các tiền đề đúng, thì kết luận của nó sẽ là mệnh đề đúng. 
Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu các quy tắc suy diễn quan trọng 
nhất và thường gặp nhất trong các chứng minh của toán học. 
Chúng ta bất đầu công việc lý thú này từ việc nghiên cứu các suy 
luật của chàng lười. 

Người ta kể câu chuyện sau đây; 

Một chàng lười có một chum gạo, một hôm anh ta nằm trên 
chiếc chiếu cạnh chum gạo và bắt đầu suy nghĩ mung lung: “Ta 
sẽ bán chum gạo này và dùng tất cả số tiền bán gạo mua gà 
con. Những con gà con lớn lên sẽ đẻ nhiều trứng, sau đó đem 
trứng và gà bán đi để mua nhiều lợn con. Khi lợn lớn sẽ đẻ 
nhiều lợn con, lúc đó đem bán lợn để mua một số trâu, rồi sẽ có 
nhiều trâu nghé. Nếu bán trâu đi, ta sẽ có tiền mua mảnh đất, 
có đất ta sẽ trồng lúa, trồng mía,... Sau khi thu hoạch mùa 
màng ta lại bán để mua thêm nhiều đất, lại trồng trọt vài năm 
thì có thể đủ tiền xây được một ngôi nhà đẹp. Có nhà rồi, ta sẽ 
cưới một cô vợ xinh đẹp nhất trần đời,... Lúc đó thì ta giàu có 
và sung sướng biết bao!”. 

Chàng lười phấn khởi, khua chân múa tay, chẳng may đá đổ 
chum gạo, chum vỡ, gạo đổ ra tung tóc vào cát bẩn. Vừa lúc đó 
một đàn gà của nhà hàng xóm chạy tới ăn sạch gạo. Thế là, gà, 
lợn, trâu, đất, ngôi nhà đẹp và cô vợ xinh - tất cả ước mơ bỗng 
tan thành mây khói, chỉ còn lại chàng lười với cái chum vỡ. 


18 


www.VNMATH.com 

Câu chuyện này cho mọi người thấy rằng: chỉ nghĩ thôi thì 
chưa đủ, điều quan trọng là phải bắt tay vào thực hiện, như người 
ta thường nói “Đi nghìn dặn nhờ đôi chân trước nhất”. Kết cục 
của câu chuyện thì đáng buồn cười, nhưng phương pháp suy luận 
của chàng lười thì lại đáng xem xét. 

Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu phương pháp suy luận của 
chàng lười: Trước hết anh ta bắt đầu từ hai tiền đề: 

¡. "Nếu có gạo thì bán gạo để mua gà". Nói một cách đơn 
giản là "Nếu có gạo thì có gà". 

2. "Có một chum gạo”. 

Rồi từ hai tiên để đó dẫn đến kết luận “Có gà”. Trong suy 
luận kể trên của chàng lười, người ta gọi tiền để “Nếu có gạo thì 
có gà” là tiền để lớn, và gọi tiền để “Có một chum gạo” là tiền đề 
nhỏ. Như vậy, suy luận kể trên của chàng lười là: 

[Tiền đề lớn] : “Nếu có gạo thì có gà” 
[Tiên đề nhỏ] : “Có một chum gạo” 


[Kết luận]: “Có gà” 
Suy luận tiếp theo của chàng lười là: 
[Tiên để lớn] : “Nếu có gà thì có trứng” 
[Tiên đề nhỏ] : “Có gà” 
[Kết luận] : “Có trứng” 
Suy luận tiếp theo của chàng lười là: 
[Tiên đề lớn] : “Nếu có gà và có trứng thì có lợn” 
[Tiền đề nhỏ] : “Có gà và có trứng” 
[Kết luận] : “Có lợn” 


Suy luận tiếp theo của chàng lười là: 


19 


www.VNMATH.com 


[Tiền đẻ lớn]: “Nếu có lợn thì có trâu” 
[Tiền đề nhỏ] “Có lợn” 
[Kết luận]: “Có trâu” 
Suy luận tiếp theo của chàng lười là: 
{Tiền đề lớn]: “Nếu có trâu thì có đất và hoa màu” 
[Tiền đề nhỏ] “Có trâu” 
[Kết luận]: “Có đất và hoa màu”. 


Suy luận tiếp theo của chàng lười là: 
{Tiên để lớn]: “Nếu có đất và hoa màu thì có nhà đẹp” 
[Tiền đề nhỏ] “Có đất và hoa màu” 


[Kết luận]: “Có nhà đẹp” 

Suy luận tiếp theo của chàng lười là: 
[Tiền đề lớn]: “Nếu có nhà đẹp thì có vợ” 
[Tiền để nhỏ] “Có nhà đẹp” 


[Kết luận]: “Có vợ” 
Trong các suy luận kể trên của chàng lười, có một cấu trúc 
logic chung là: 


{Tiền đề lớn]: “p¬>q” 
[Tiền đề nhỏ] : “p” 
[Kết luận]: “q” 


(Đồng thời, nếu hai tiền để p —> q, q là các mệnh đề có giá 
trị chân lý bằng 1 thì kết luận q cũng có giá trị chân lý bằng 1). 


20 


www.VNMATH.com 

Như vậy, ở đây chàng lười đã sử dụng phép suy luận, mà 
trong phép suy luận đó, kết luận được rút:ra từ hai tiền đề. 
Những phép suy luận như vậy được gọi là phép “tam đoạn luận”. 

Có nhiều kiểu “tam đoạn luận” khác nhau với những cấu. 
trúc logic khác nhau. 

“Tam đoạn luận” có cấu trúc logic vừa nêu ở trên còn được 
gọi là quy tắc “modus ponens”. Quy tắc này là một quy tắc suy 
diễn rất quan trọng, trong nhiều hệ thống logic và toán học hiện 
đại, nó được xem là một quy tắc suy diễn cơ bản nhất. Sau đây là 
một ví dụ: 

Hãy chứng minh định lý: 

“Tổng (số đo) ba góc 
trong của một tam giác D 
bằng 180”, 

Giả thiết: Cho tam. giác 
ABC (hình 3-1). 

Kết luận: 

A+B+C=l80° ^ ề L 

Chứng mình: Chứng 
minh được thực hiện nhờ Hình 3-1 
một dãy những “tam đoạn luận” sau đây: 

[Tiên đề lớn]: Nếu cho một điểm ở ngoài một đường thẳng 
thì qua điểm đã cho dựng được duy nhất một đường thẳng song 
song với đường thẳng đã cho. 

{Tiên đề nhỏ]: Điểm C (đã cho) ở ngoài đường thắng AB (đã cho) 


[Kết luận]: Qua C dựng được duy nhất đường thẳng CD//AB 
[Tiền đẻ lớn]: Nếu cắt hai đường thẳng song song bởi một 
cát tuyến thì các cập góc đồng vị bằng nhau 


# 


21 


www.VNMATH.com 
[Tiên để nhỏ]: Cát tuyến AC cắt Hai đường thẳng Song song 


là AB, CD (AB //CD) 
- —~ 
[Kết luận]::Hai góc đông vị bằng nhau tẦ= DCE. 


[Tiền để lớn]: nếu cắt hai đường thắng song song bởi một 
cát tuyến thì các cặp góc so le trong bằng nhau 
[Tiên đề nhỏ]: Cát tuyến AC cắt hai đường thẳng song song 
là AB, CD (ABCD) 
[Kết luận]: Hai góc so le trong bằng nhau: 8= BCD. 
[Tiền để lớn]: Nếu một góc là góc bẹt thì số đo của nó 
bằng 180? 
^^ . `... 
[Tiền đề nhỏ]: C + BCD + DCE = ACE (là góc bẹt) 
: <^% ^^» 
[Kết luận] : Ê+ ðCỒ + ỐCỀ = 1800 
. [Tiên để lớn]: Nếu thay số hạng nào đó của một tổng bởi 
một lượng bằng nó thì giá trị của tổng không thay đổi. 
ñ ^A NT 
[Tiền đề nhỏ]: Trong tổng C+ øCồ + cồ, thay BCÙ bởi 
= ỐCD để được tổng Ê + = ỐC 
P ^A.^. <¬ A <⁄^ ^^ 0 
[Kết luận]: C + B + ỐCE = C+ BCD + DCE = 180 
[Tiền đề lớn]: Nếu thay số hạng nào đó của một tổng bởi 
một lượng bằng nó thì giá trị của tổng không thay đổi. 


[Tiên đẻ nhỏ]: Trong tổng + ' + ÕCỀ, thay ỐCE bởi 
Â-=Õ€ d được tổng Ê+ 8 + Â. 
c7» 
[Kết luận]: Ê+ 8 + Â = Ê +8 + ỐCỀ = 1800 
Vậy Â+ 8 + Ê= 1800, 


Đây giờ chúng ta hãy xem “trò chơi trí tuệ” mà cô giáo đã 


dùng để tìm hiểu năng lực suy luận phân tích của học sinh. Cô 
giáo lấy 5 chiếc mũ điếng nhau cho bốn học sinh A, B, C, D xem 


22 


www.VNMATH.com 
xem và nói: “Trong này có 2 
chiếc màu trắng, I chiếc màu 
đổ, 1 chiếc màu vàng và l 
chiếc màu xanh'ˆ. Tiếp đó cô 
giáo cho bốn bạn lần lượt 
ngồi trên bốn bậc thang, rồi 
bảo họ nhắm mắt lại và đội 
cho mỗi bạn một chiếc mũ, 
cuối cùng bảo họ mở mất ra 
và đoán xem mũ trên đầu 
mình đội màu gì? 


Kết quả thật bất ngờ, tuy bạn ngồi ở sau có thể thấy màu của 
chiếc mũ đội trên đầu của bạn ngôi ở trước, nhưng A, B, C đều 
nói là không đoán ra. D ngồi trước tất cả nên không nhìn được 
màu mũ của ba bạn nhưng nó lại nói đã đoán được màu chiếc mũ 
nó đang đội. D làm thế nào để đoán được màu của chiếc mũ nó 
đang đội? 

Có thể bạn đọc thông minh đã đoán ra đáp án của trò chơi 
này. Kỳ thực, sự phán đoán của D không khó, nó ghi như thế 
này: “A ngồi ở chỗ cao nhất, có thể nhìn được màu từng chiếc 
mũ của ba bạn ngồi phía trước, tại sao nó lại không đoán ra? 
Nếu nó nhìn thấy ba bạn đội 3 chiếc mũ có ba màu xanh, vàng 
và đỏ thì nó sẽ đoán được mũ mà nó đội nhất định là màu trắng. 
B là người thông minh, cách nghĩ của A đương nhiên là nó hiểu, 
vậy tại sao B lại nói không đoán được? Nhất định B nhìn thấy 
phía trước có bạn đội mũ màu trắng. Nếu không, thì từ câu trả 
lời của A và màu mũ của người khác, B sẽ đoán được màu mũ 
mà nó đội là màu trắng. Còn C, trí tuệ của nó không kém (so với 
B) nhưng tại sao nó không phán đoán được? Lý do là vì chính nó 
nhìn thấy mình (D) đội mũ màu trắng”. 


23 


www.VNMATH.com 

Như vậy là D đã khẳng định được màu mũ của mình, trong 
sự phủ định của mọi người. Trò chơi này có thể mở rộng ra 
nhiều người, chỉ cần số mũ lớn hơn số người là một và số màu 
mũ bằng số người, tức là có hai chiếc mũ cùng màu. 

Trong trò chơi này, có thể phân tích cấu trúc logic của các 
phép suy luận của D như sau: 

Khi nghĩ về câu trả lời của A, bạn D đã thực hiện phép suy 
luận sau đây (là một phép “tam đoạn luận"): 

[Tiền để lớn]: Nếu trước mặt A không ai đội mũ màu trắng 
thì A đoán ra (đoán ra A đội mũ màu trắng) 

[Tiền đề nhỏ]: A không đoán ra 


[Kết luận]: Trước mặt A có bạn đội mũ màu trắng. 
Khi nghĩ về câu trả lời của B, bạn D đã suy luận như sau: 
[Tiền đẻ lớn]: Nếu trước mặt B không có ai đội mũ màu 
trắng thì B đoán ra (đoán ra B đội mũ màu trắng) 
- [Tiển đề nhỏ]: B không đoán ra 


[Kết luận]: Trước mắt B có bạn đội mũ màu trắng. 

Khi nghĩ về câu trả lời của C, bạn D đã thực hiện phép suy 
luận như sau: 

[Tiền đề lớn]: Nếu trước mật € không ai đội mũ màu trắng. 
thì C đoán ra (đoán ra C đội mũ màu trắng) 

[Tiền đề nhỏ]: C không đoán ra 


[Kết luận]: Trước mặt C có bạn đội mũ màu trắng (nghĩa là 
D đội mũ màu trắng). 

Có thể nhận thấy rằng trong cả ba phép suy luận kể trên, D 
đều vận dụng phép “tam đoạn luận”, mà cấu trúc logic của nó 
như sau: 


24 


www.VNMATH.com 


[Tiền đề lớn]: poq 
[Tiền đề nhỏ] : q 
[Kết luận] : 9 


Phép “tam đoạn luận” này là một quy tắc suy diễn có tên là 


quy tắc “modus tollens”. 


Ngoài những “tam đoạn luận” kể trên, còn có nhiều kiểu 
“tam đoạn luận” khác, trong số đó có các “tam đoạn luận 
Aristotle” có từ thời cổ xưa. Chúng có 19 kiểu với các cấu trúc 
như sau (Trong các “tam đoạn luận” này, tiền để chứa thành 
phần P được gọi là tiền đề lớn, tiền để chứa thành phần § được 


gọi là tiền đề nhỏ): 
1. Tất cả M là P 
SlàM 
SilầP 
3. Tất cả M là P 
Một số S là M 
Một số S là P 
5. Tất cả P không là M 
SlàM 
S không là P 
7. Tất cả P không là M 
Một số S là M 
Một số S không là P 
9. Tất cả M là P 
Tất cả M là P 
Một số S là P 
11. Một số M là P 
Tất cả M là S 
Một số S là P 


2. Tất cả M không là P 
SlàM 
S không là P 
4. Tất cả M không là P 
Một số S là M 
Một số S không là P 
6. Tất cá P là M 
3 không là M 
S không là P 
8. Tất cả P là M 
Một số S không là M 
Một số S không là P 
10. Tất cả M không là P 
Tất cả M là P 
Một số §S không là P 
12. Tất cả M là P 
Một số M là 5 
Một số S là P 


25 


www.VNMATH.com 
13. Một số M không là P 14. Tất cả M không là P 


Tất cả M là S Một số M là S 

Một số S không là P Một số S không là P 
15. Tất cả P không là M 16. Tất cả P không là M 

Tất cả M là S Một số M là S 

Một số S không là P Một số S không là P 
17. Tất cả P là M 18. Một số P là M 

Tất cả M là S Tất cả M là S 

Một số § là P Một số S là P 


19. Tất cả P là M 


Tất cả M không là S 
Tất cả S không là P. 


Ví dụ. Chứng minh rằng tam 
giác đều có ba góc bằng nhau từng 
đôi một. 
Giả thiết: Cho AABC có 
AB=AC = BC (hình 3-2). B 
Kết luận: ÂA<9-è. 
Chứng minh: Chứng minh được 
thực hiện nhờ một dãy các suy luận 
sau đây: 


Rình 3-2 


I. Tất cả các tam giác cân là tam giác có hai góc kể đáy 
bằng nhau. _ 
Tam giác ABC là tam giác cân với đáy là BC (AB = AC) 


Tam giác ABC có hai góc kể đáy bằng nhau: 8 =Ê 

H. Tất cả các tam giác cân là tam giác có hai góc kể đáy 
bằng nhau 
Tam giác ABC là tam giác cân với đáy là AC (BA = BC) 


Tam giác ABC có hai góc kẻ đáy bằng nhau: À =€` 


26 


www.VNMATH.com 
II Nếu hai đại lượng cùng bằng một đại lượng thứ ba thì 


bằng nhau 
^ : 
B vàÄ cùng bảng ề 
^^ 
B=A. 
Từ đó ta có: â:Â^ 
^ 
A=€ 
^^ 
B=C 
„ ^^ ^ 
hay có thể viết là: A=B=C. 


Dễ dàng nhận thấy rằng trong chứng minh ở trên, các “tam 
đoạn luận” () và (ID) là các “tam đoạn luận Aristotle”. 

Trong các chứng minh khoa học và trong thực tiễn tư duy 
hàng ngày, các “tam đoạn luận” thường được thể hiện không 
phải dưới hình thức đây đủ của chúng, mà dưới hình thức rút 
gọn. Cụ thể là một bộ phận nào đó của “tam đoạn luận” (một 
trong hai tiên để hoặc kết luận) không được nêu ra một cách . 
tường minh. Khi đó, để khảo sát các tam đoạn luận đó, phải 
dựng lại chúng ở dạng “tam đoạn luận” hoàn chỉnh. 

Ví dụ 1. Xét phép suy luận 
sau đây: 

"Vì AABC cân (AB = AQ), Ạ 

^^ 
nên B=C (hình 3-3)”. 

Có thể nhận thấy rằng: 

Suy luận vừa nêu là một 
“tam đoạn luận” rút gọn, trong 


đó tiên để lớn đã được lược bỏ. : ° 
Dạng hoàn chỉnh của “tam 
đoạn luận” này là: Hình 3-3 


27 


www.VNMATH.com 
[Tiền đề lớn]: Mọi tam giác cân (đều) là tam giác có hai góc 
kẻ đáy bằng nhau 


[Tiền đề nhỏ]: Tam giác ABC cân với đáy là BC (AB = AC) 


[Kết luận] 4zê 
Ví dụ 2. Một hôm nhà thơ thiên tài của nhân loại Johan 
Wolfgang von Göthe (Gớt, 28.8.1749 - 1832) người Đức gặp 
một nhà phê bình ở quãng đường hẹp. Nhà phê bình này vốn 
tính ngông nghênh, khi gặp J.W.von Göthe chẳng những không 
nhường đường, mà còn tỏ vẻ thông minh, vừa ngạo mạn bước, 
vừa nói to rằng: “Xưa nay ta chưa nhường đường cho kẻ ngốc 
bao giờ”. 
Trước tình thế bất ngờ đó J.W.von Göthe cười, cung kính 
né sang một bên đường, lễ phép đáp: “A, a! Tôi thì gần như 
- ngược lại!”. Kết quả là nhà phê bình ngạo mãn đã bị “bẽ mặt” 
và cụt hứng. 

Ö câu chuyện này, dù là nhà phê bình hay là J.W.von Göthe, 
mỗi người chỉ nói một câu thật ngắn gọn nhưng châm biếm và 
hài hước. 

Phép “tam đoạn luận” của nhà phê ĐỊnh được dựng lại hoàn 
chỉnh là: 

[Tiên để lớn]: Nếu ta gặp kể ngốc thì không bao giờ ta 
nhường đường 


[Tiên đề nhỏ]: Ta gặp J.W.von Gồthe là kẻ ngốc (đã lược bỏ) 


[Kết luận]: Ta không nhường đường (đã lược bỏ, nhưng 
được thể hiện ở hành động) 

Có thể hiểu câu nói của J.W.von Gõthe là: “Tôi chỉ nhường 
đường cho kể ngốc”, điểu đó có nghĩa là: “Nếu tôi nhường 
đường cho người nào, thì người đó là kẻ ngốc”. Vì vậy, có thể 


28 


www.VNMATH.com 
dựng lại phép "tam đoạn luận" của J.W.von Göthe một cách 
hoàn chỉnh như sau: 
{Tiền để lớn]: Nếu tôi nhường đường cho người nào, thì 
người đó là kẻ ngốc 
{Tiền đề nhỏ]: Tôi nhường đường cho nhà phê bình (đã lược 
bỏ, nhưng được thể hiện ở hành động) 


[Kết luận]: Nhà phê bình là kẻ ngốc (đã lược bỏ). 


4. Biểu đô Venn và các suy luận. Các lượng từ 


“Trực quan là tia sáng chiếu dọi nhận thức”. Đây là câu nói 
nổi tiếng của nhà giáo dục học Sumulinxki. Trong toán học, trực 
quan thường giúp người ta lý giải những khái niệm, vấn đề trừu 
tượng. 

Tập hợp là một khái niệm trừu tượng và là một trong những 
khái niệm cơ bản nhất của toán học. Trong bất kỳ một lĩnh vực 
toán học nào cũng gặp các tập hợp: các tập hợp số, các tập hợp 
điểm trong mặt phẳng, tập hợp nghiệm của một phương trình, .... 

Trong chương trình toán học, từ bậc tiểu học, học sinh đã 
làm toán trên tập hợp các số tự nhiên, tập hợp các số thập phân, 
tập hợp các số hữu tỷ không âm. 

Trong đời sống, thường gặp các tập hợp: tập hợp các học 
sinh trong một lớp học, tập hợp các lớp học trong một trường, 
tập hợp các đỏ chơi trong một lớp mẫu giáo,... 

Các tập hợp (thường được nói gọn hơn là tập) thường được 
điễn tả bởi các từ: nhóm, đàn, đội, chùm... 

Ta coi tập hợp được tạo thành bởi các cá thể (hay đối tượng). 
Các cá thể tạo thành tập hợp gọi là các phần tử của tập hợp. 
Chẳng hạn, khi nói tập hợp các chữ số trong hệ đếm thập phân 
thì ta hiểu là tập hợp gồm I0 phần tử là các chữ số từ 0, 1; 2... 


29 


www.VNMATH.com 
đến 9; khi nói tập hợp nghiệm của phương trình (x — 2) (x - 3) =0 
thì ta hiểu các phần tử của tập hợp này là 2 và 3. 

Một tập hợp thường được ký hiệu bởi các chữ in hoa X, Y, 
A, B,... Phần tử của một tập hợp thường được ký hiệu bởi các 
chữ in thường x, y, a, b,... 

Để chỉ a là một phần tử của tập 
hợp A, ta viết a e A và đọc là “a 
thuộc A”, hay “A chứa a”. Ngược lại, 
nếu a không là phần tử của tập hợp 
A, ta viết a # A và đọc là “a không 
thuộc A” hay “A không chứa a”. 

Cuối thế kỷ XIX, nhà toán học 
John Venn (1834 - 1923) người Anh 
đã dùng biểu đồ để biểu diễn cho tập 
hợp. Cụ thể là đã dùng những đường 
cong phẳng, kín để biểu diễn các tập L.Euler 
hợp. Trong cách biểu diễn đó, các 
phần tử của tập hợp được biểu diễn bởi những điểm “ở bên 
trong” đường cong, những phân tử không thuộc tập hợp được 
biểu diễn bởi những điểm “ở bên ngoài” đường cong. 

Thật ra, trước đó nhà toán học 
Leonhrd Euler (15.44.1707 - 

18.9.1783) người gốc Thụy Sĩ đã 
dùng các đường tròn để biểu diễn 
các tập hợp. 


Dưới đây, chúng ta sẽ tìm những 8 
ví dụ về việc dùng biểu đồ Venn 
biểu diễn tập hợp. 

Cho hai tập hợp A và B. Tập hợp 


A được gọi là “tập con” của tập hợp HìnhA¬, 


30 


_ WWW.VNMATH.com 
B nếu như mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B. Ký 


hiệu: A CB. 


Hình 4-1 là biểu đồ Venn minh họa cho A c B. 
Hai tập hợp A và B được gọi là bằng nhau nếu như ÀA C Bvà 


BC A. Ký hiệu: A = B. 

Hợp của hai tập hợp A 
và B đã cho là tập hợp các 
phần tử thuộc ít nhất một 
trong hai tập hợp này. Ký 
hiệu: A t2 B. 


Hình 4-2 là biểu đồ _ 


Vemn biểu diễn A © B. 

Giao của hai tập hợp A 
và B là tập hợp các phần tử 
đồng thời thuộc cả hai tập 
hợp này. Ký hiệu: A ¬B. - 

Hình 4-3 là biểu đồ 
Venn biểu diễn A “¬ B. 

Hiệu của hai tập hợp A 
và B (theo thứ tự này) là tập 
hợp các phần tử thuộc AÀ 
nhưng không thuộc B. Ký 
hiệu: A XB. 

Hình 4-4 là biểu đồ 
Venn biểu diễn A \B. 

Nếu B c A thì hiệu 
AM được gọi là phần bù 
của B trong A. 


Nình 4-3 


Hình 4-4 


31 


www.VNMATH.com 
Hình 4-5 là biểu đồ 
Vemn biểu diễn phần bù của 
` Btrong A. 
Ví dụ. Cho A và B là hai 
tập hợp các số sau đây: 
A=(l,2,5,7}, 
B= |2,3, 5, 8, Ó, 10. 
Khi đó ta có: Hình 4-5 
AOB=({1,2,3,5,7,8,9, 10}. 
AnB=({2,5) 
AXB=(I,7} 
BVA= (3,8,9, 10}. 
Có thể sử dụng biểu 
đồ Venn để minh họa, 
kiểm tra các suy luận, 
hoặc để giải một số bài 
toán suy luận logic. : () 
Ví dụ ï. Một lớp có 
45 học sinh, trong đó 16 
20 học sinh có anh,em; 
10 học sinh có chị, em; 
1 học sinh vừa có anh, 
em lại vừa có chị, em. Hình 4-6 
Hỏi trong lớp này có 
bao nhiêu học sinh là con một? 
Giải: Chỉ cần vẽ biểu đồ Venn (hình 4-6) là tìm được kết 
quả sau đây: Có 16 học sinh là con một. 
Ví dụ 2. Hãy sử dụng biểu đề Venn để minh họa cho 
“tam đoạn luận” sau đây: 


45 


32 


www.VNMATH.com 
[Tiên đề lớn]: Tất cả các bình phương của các số lẻ chia cho 
§ đều dư I1. 


[Tiên để nhỏ]: a là số lẻ 


[Kết luận]: a2 chia cho 8 dư l. 

Cần chú ý rằng trong một “tam đoạn luận”, tồn tại ba tập 
hợp, mỗi tập hợp đều xuất hiện hai lần (trong “tam đoạn luận” l 
đó). 

Trở lại ví dụ 2 đang xét, ta có: 

Gọi tập hợp các bình phương của các số lẻ là E, tập hợp các 
số chia cho 8 dư 1 là M, tập hợp chỉ gồm một phần tử a” với a là 
số lẻ là B. Khi đó ta có: l 

Tiền để lớn xác định quan hệ: 

EcM. 
Tiền đề nhỏ xác định quan hệ: 
BCE. 

Các quan hệ này được biểu 
diễn bởi biểu đồ Venn như ở hình Hình 4-7 
4-1. 

Theo biểu đồ Venn ta có: B c M, suy ra a“ e M, nghĩa là 
“a? là một số chia cho 8 dư 1”. Đây chính là kết luận của “tam 
đoạn luận”. 


Những điều nêu trên cho thấy rằng, có thể dùng biểu đồ 
Venn để minh họa cho “tam đoạn luận”. 

Ví dụ 3. Sử dụng biểu đồ Venn, hãy xác định rõ kết luận của 
“tam đoạn luận” say đây: 

(Tiền để lớn]: Tất cả những người thích dạo phố đều có 
thành tích học tập không được tốt 


33 


www.VNMATH.com 
[Tiền đề nhỏ] : Có một số nữ sinh thích đạo phố 


[Kết luận]: ? 

Giải: Gọi A là tập hợp: {Những người thích dạo phố} 

B là tập hợp: (Những người có thành tích học tập 
không được tốt} 
€ là tập hợp: {Những nữ sinh} 

Khi đó ta có: l 

Tiền đề lớn xác định quan hệ A c B. 

Tiền để nhỏ xác định 
quan hệ A  C chứa nhiều 
hơn một phần tử. 

Lập biểu đô Venn biểu 
diễn cho các quan hệ này như 
ở hình 4-8. 

Từ biểu đồ Venn, ta xác 
định được quan hệ giữa tập B 
và C là: 

BñnC chứa nhiều hơn 
một phần tử. Nội dung của quan hệ này là “Có một số nữ sinh có 
thành tích học tập không được tốt”. 


Hình 4-8 


Đây chính là kết luận (cần tìm) của “tam đoạn luận” được xét. 

Ví dụ 4. Hãy sử dụng biểu đồ Venn để minh họa cho “tam 
đoạn luận” sau đây: 

[Tiền để lớn]: Tất cả những người ngủ sớm. dậy sớm đều 
khỏe mạnh 

[Tiền đề nhỏ]: Một số trẻ em không khỏe mạnh 


[Kết luận): Một số trẻ em không ngủ sớm, dậy sớm. 


34 


www.VNMATH.com 


Giải: Gọi A là tập hợp: {Những người ngủ sớm, dậy sớm} 
B là tập hợp: (Những người khỏe mạnh} 
C] tập hợp: (Những trẻ em}. 
Khi đó ta có: 
Tiền để lớn xác định quan 
hệ A c B. ⁄7 2 
Tiên để nhỏ xác định 
uan hệ C\ B chứa nhiều hơn j3) 

lề phần tử. - 27 

Lập biểu đồ Venn biểu 
diễn các quan hệ này như ở Hình 4-9 
hình 4-9. 

Dựa vào biểu đồ Venn, xác định được quan hệ giữa A và C 
là CVA chứa nhiều hơn một phần tử. Quan hệ này có nghĩa là 
“Một số học sinh không ngủ sớm, dậy sớm”. Đây chính là kết 
luận của “tam đoạn luận” đã cho. (Hay nói cách khác, kết luận 
của “tam đoạn luận” đã cho được biểu diễn bởi quan hệ C\ A 
chứa nhiều hơn một phần tử). 

Ví dụ 5. Hãy xét xem “tam đoạn luận” sau đây là “đúng” 
hay “sai”: 

[Tiền đề lớn]: Tất cả các học sinh cần cù đều ham học. 

[Tiền để nhỏ]: Một số học sinh ham học có thị lực không 
tốt. 


[Kết luận]: Một số học sinh cần cù có thị lực không tốt. 
Giải: Gọi A là tập hợp: { Các học sinh cần cù} 

B l tập hợp: { Các học sinh ham học } 

C là tập hợp: { Các học sinh có thị lực không tốt}. 
Khi đó ta có: 


35 


www.VNMATH.com 


Nình 4-10 

Tiên đề lớn xác định quan hệ A c B. 

Tiên đề nhỏ xác định quan hệ B “¬ C chứa nhiều hơn một 
phần tử. 

Lập biểu đồ Venn biểu diễn các quan hệ này như ở hình 4-10. 

Dựa vào biểu đồ Venn, chúng ta nhận thấy rằng giữa A và C 
có thể xảy ra một trong ba trường hợp sau đây: 

1. Trường hợp ở hình 4-L0a: A  C = Ø, có nghĩa là “Tất cả 
học sinh cần cù đều có thị lực tốt”. 

2. Trường hợp ở hình 4-10b: A ¬ C z# Ø, có nghĩa là “Có 
học sinh cần cù có thị lực không tốt”. 

3. "Trường hợp ở hình 4-I0c: A c C, có nghĩa là “Tất cả hết 
sinh cần cù đều có thị lực không tốt”. 

Những điều ở trên chứng tỏ rằng quan hệ giữa A và C không 
được xác định duy nhất; do đó từ các tiền để đã có không thể rút 
ra kết luận gì. 

Từ đó suy ra rằng “tam đoạn luận” đã nêu ở trên là sai. 

Cjú ý: Có những quy tắc được quy định cho các “tam đoạn 
luận”. Ỏ đây chúng tôi không giới thiệu các quy tắc đó. Tuy 
nhiên, ví dụ 5 cho thấy rằng: Có thể sử dụng biểu đồ Venn để 
kiểm tra xem “tam đoạn luận” đã được thực hiện là có “hợp quy 


đà" 


tắc” hay không? (là đúng hay sai?). 


36 


Ví dụ ó. Cho 
biết rằng: 

1. Những thư 
để rõ ngày tháng 
đều viết giấy màu 
xanh lam 

2. Thư của 
ông G đều mở đầu 
bằng “Thân yêu” 

3. Thư viết 


www.VNMATH.com 


Hình 4-11 


bằng mực đen là thư do ông Z2 viết 
4. Những thư tôi có thể đọc đều chưa cất 


5. Với mọi thư viết bằng một mặt, không thư nào chưa đề 


ngày 


6. Những thư chưa đánh dấu, đều dùng mực đen để viết 


7. Những thư viết bằng giấy màu xanh lam đều bị cất 
§. Những thư viết bằng giấy một mặt không thư nào đánh 


dấu. 


9, Thư của ông Z. đều không mở đầu bằng “Thân yêu”. 


Hãy chứng minh rằng tôi không thể đọc thư của ông G viết. 


Chứng mình: Cho p = (Thư để rõ ngày tháng } 


q= {Thư bằng giấy màu xanh lam} 

r = {Thư viết bằng mực đen} D 
s = {Thư ông Z. viết} 

t = {Thư đã bị cất} 

u = { Thư tôi có thể đọc } 

v= {Thư bằng giấy một mặt] 

w = {Thư đánh dấu} 


37 


www.VNMATH.com 
¡ x = {Thư ông G viết} 
y = {Thư mở đầu bằng “Thân yêu”}. 

Căn cứ vào quan hệ từ 1 đến 9 ta có thể vẽ biểu đồ Venn như 
hình 4 - II (trong đó, nếu A là tập hợp các thư có tính chất đã 
cho nào đó thì A là tập hợp các thư không có tính chất đó). 

Từ hình 4 - I1 ta có: 

SOrDOWDOVDOP 
@) (6) (8) @) 
Ppcqct 
q)  (Œ) 
tu 
4 
say 7x. 
(9) (2) 
Vì (t Đ u)  (C T),.., nên ta có: H Đ t 


tOqsp 
POVvDOwWwWDOrss 
Ssoyx. 

Từ đó suy ra H 5 x. Điều này chứng tỏ rằng: thư mà ông G 
viết thuộc loại “thư tôi không thể đọc”. 

Bây giờ chúng ta đề cập sơ lược về các lượng từ: 

Các lượng từ là các từ sau đây: 

® “Với mọi”, ký hiệu là V, được gọi là “lượng từ khái quát”. 

s “Tồn tại”, ký hiệu là 3, được gọi là “lượng từ tồn tại”. | 

(Ký hiệu V là viết ngược của chữ A trong từ All của tiếng 
Anh, từ này có nghĩa là “tất cả”. Ký hiệu 3 là “đảo lại” của chữ 
E trong từ Exist của tiếng Anh, từ này có nghĩa là “tồn tại”). 


38 


www.VNMATH.com 

Chẳng hạn: 

eỔ "xe R,x?>0" có nghĩa là “với mọi x e R, ta đều có 
x?>0”. 

"Vx, p()" có nghĩa là “tất cả các phần tử x đều có tính chất 
p. : 
"ýx e A, p(x)" có nghĩa là “tất cả các phần tử của A đều có 
tính chất p”. 

e 3n e N,n là số nguyên tố” 
n là số nguyên tố”. 


có nghĩa là “tồn tại số tự nhiên 


"3x, p(x)" có nghĩa là “tồn tại phần tử x có tính chất p”. 


"3x e A, p(Œ&)"“ có nghĩa là “tổn tại ít nhất là một phần tử 
của tập hợp A có tính chất p”. 

Sau đây là một số tính chất của các lượng từ: 

1. Vx [a(x) A b(x)] = Vx a(x) A Vx b(x) 

2. 3x [a(x) v b(x)] = 3x a(x) v 3x b(x) 

3. dxp(x) = VX pœ) 

4. Vxq(x) = 3xqŒ). 

Ciưí ý. Ngoài lượng từ khái quát và lượng từ tồn tại, người ta 
còn sử dụng ký hiệu sau đây: 


“3!” có nghĩa là “chỉ tồn tại một” (tồn tại duy nhất). 


5. Phương pháp tiên để để xây dựng toán học 


Phương pháp tiên đề sinh ra từ hình học, vì vậy chúng ta bắt 
đầu từ hình học. 


Để xây dựng hình học thành một ngành toán học chặt chẽ về 
mặt logic (và trừu tượng), cần phải trình bày các sự kiện hình 


39 


www.VNMATH.com 
học thành một hệ thống suy diễn logic chặt chẽ, nghĩa là phải 
sắp xếp các sự kiện hình học sao cho: mỗi một khái niệm và môi 
một định lý đều được định nghĩa và chứng mình từ các khái 
niệm và các định lý đã có trước, khi sử dụng các quy tắc logic 
(các quy tắc định nghĩa khái niệm và các quy tắc suy diễn). Việc 
làm này đã gặp phải thực tế sau đây: 


Ví dụ, xét định nghĩa: “Hình bình hành là giác có hai cặp 
cạnh song song”. 


Rõ ràng ràng “hình bình hành” được định nghĩa thông qua 
các khái niệm “tứ giác”, “hai đường thẳng song song”. Các khái 
niệm này lại được định nghĩa thông qua các khái niệm khác. 
Đến lượt mình, các khái niệm khác lại được định nghĩa thông 
qua những khái niệm khác nữa,... Quá trình như vậy không thể 
tiếp tục mãi được, buộc ta phải TA chọn và công nhận (không 
định nghĩa) một số khái niệm, làm cơ sở để định nghĩa các 
khái niệm khác. Các khái niệm như vậy được gọi là các khái 
niệm cơ bản. 

Chúng ta hình thành và định nghĩa các khái niệm hình học 
nhằm nghiên cứu các tính chất của chúng. Các tính chất được 
phát biểu và chứng minh thành các định lý. 

Quá trình chứng minh các định lý cũng gặp phải một thực tế 
tương tự như ở quá trình định nghĩa các khái niệm. Điều đó buộc 
ta phải lựa chọn và công nhận (không chứng minh) một số mệnh 
để hình học, dùng làm cơ sở để: chứng minh các mệnh đề hình 
học khác. Những mệnh đề hình học như vậy được gọi là các :iên 
đề. Cùng với ý nghĩa vừa nêu ở trên của các tiên để, cần ghi nhớ 
thêm rằng các tiên đề phát biểu rõ tàng những tính chất của các 
khái niệm cơ bản, mô tả các khái niệm cơ bản. 

Như vậy. ở đây đã hình thành một phương pháp đặc biệt để 
xây dựng hình học: phương pháp tiên đề. 


40 


www.VNMATH.com 

Nội dung của phương pháp tiên đề: 

1. Trước hết xây dựng một hệ tiên để gồm : 

e Các khái niệm cơ bản 

e Các tiên để. 

Ở đây cần chú ý rằng, để có thể “làm việc được” với hệ tiền 
để đã xây dựng, hệ tiên để đó phải được xây dựng sao cho thỏa 
mãn được ba điều kiện sau đây: 

a) Phi mâu thuẫn 

b) Độc lập 

c) Đầy đủ. 

2. Sau đó, từ hệ tiên đề đã được xây dựng, thực hiện định 
nghĩa tất cả các khái niệm và chứng minh tất cả các định lý, khi 
sử dụng các quy tắc logic. 

Chú ý. Sau khi nảy sinh và phát triển từ hình học, phương 
pháp tiên đề đã nhanh chóng được vận dụng cho các ngành toán 
học và khoa học khác. Ngày nay, phương pháp tiên đẻ đã được 
sử dụng để xây dựng nhiều lý thuyết khoa học hiện đại. 

Ngược dòng lịch sử. có thể thấy 
rằng phương pháp tiên để đã xuất 
hiện lần đầu tiên trong hình học ở thế 
kỷ HI trước Công nguyên. Cách đây 
hơn 2200 năm, Euclid (330 - 275 
trước Công nguyên) người Hy lạp 
nhưng sống chủ yếu ở Ai Cập cổ đại 
đã tổng hợp những trí thức hình học 
cơ bản của người Hy Lạp thời bấy giờ 
và trình bày chúng thành một hệ 
thống suy diễn logic tương đối chật 
chẽ, khi dựa trên một số tiên để mà 


Enuclid 


4I 


www.VNMATH.com 

ông đã lựa chọn. Với điều này, Euclid là người đầu tiên trong 
lịch sử đã sử dụng phương pháp tiên đẻ để xây dựng hình học 
thành một khoa học suy diễn. Euclid đã trình bày tất cả những 
điều đó trong bộ sách “Nguyên lý” (cơ sở) nổi tiếng của mình. 
Bộ sách này gồm 13 quyển với các nội dung như sau: hình học, 
một số yếu tố của số học, một số vấn đề cơ bản của việc giải bài 
toán đại số bằng phương pháp hình học,... Nhìn chung, “Nguyên 
lý” là bộ sách đã tổng hợp đợc những cơ sở của toán học đương 
thời. Tròng “Nguyên lý”, Eulid đã phân chia các tiên đề thành 
“định đề” và “tiên để”. Không thấy Euclid nói rõ định đề và tiên 
để khác nhau như thế nào. Ngày nay người ta gọi tất cả chúng là 
tiên đề. ..\ 

Euclid được coi là một trong ba nhà bác học vĩ đại của nhân 
loại ở thế kỷ HII trước Công nguyên. Ba nhà bác học đó là: 
Euclid; Archimedes (287 - 212 trước Công nguyên); Apollonius 
(262 - 200 trước Công nguyên). 

Nhận lời mời của vua Claudius Ptolemaeus Đệ nhất, Euclid 
đã đến Alexandri và thành lập ở đó một học viện toán học. Euclid 
là người dịu dàng, khiêm tốn, nhưng rất kháng khái và có tính độc 
lập cao. Tương truyền rằng có một lần, khi C. Ptolemaeus Đệ nhất 
hỏi Euclid: “Có con đường nào khác, 
ngắn hơn, để đi vào hình học 
không?”, nhà bác học vĩ đại đã trả 
lời: “Không! Không có con đường 
riêng nào dành cho Hoàng gia cả”. 

Tác phẩm “Nguyên lý” cổa 
Buclid được xem là một bản thuyết 
trình khoa học mẫu mực trong suốt ` 
hơn 2200 năm, và đã được Issac Archimedes 
Newton (25.12.1643 - 20.3.1727) 


- 


42 


www.VNMATH.com 


người Anh noi theo trong tác phẩm 
“Cơ sở toán học của triết học tự 
nhiên” của mình. Trong lịch sử 
phương Tây, “Nguyên lý” của Euclid 
chiếm hàng thứ hai về số lần tái bản, 
chỉ thua Kinh Thánh. Hơn 2200 năm 
qua, rất nhiều nhà toán học trên thế 
giới đều phải học bộ sách này, như là 
bước đầu cần thiết để nắm được hình 
học. Phần lớn chương trình hình học 
ở trường phổ thông trên thế giới, cho 
đến những năm gần đây, thực ra cũng 
chỉ là sao lại “Nguyên lý” của Euclid. 

Người ta đã phát hiện ra một vài 
thiếu sót của hệ tiên đề của Eulclid để 
xây dựng hình học. Trải qua nhiều thế 
kỷ, nhiều nhà toán học đã cố gắng 
khắc phụenhững thiếu sót đó, nhưng 
cho mãi đến thế ký XIX nhà toán học 
David Hilbert (23.1.1862 - 14.2.1943) 


1.Nenwfon 


D.Hilbert 


người Đức mới căn bản khắc phục được hết các thiếu sói của 
Euclid với tác phẩm “Cơ sở của hình học” ra đời năm 1899, và 
được giải thưởng quốc tế Lobachevskii năm 1903. 


6. Sai lâm của giáo sư A. M. Legendre 


Ở tác phẩm “Nguyên lý” nổi tiếng của Euclid, trong số các 
định để và tiên để để xây dựng hình học (hình học Euclid cổ 


điển), có định đề V, Nó có nội dung như sau: 


“Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng khác tạo thành 
hai góc trong cùng phía có tổng bé hơn hai góc vuông thì khi 


43 


www.VNMATH.com 
kéo dài vô hạn hai đường thẳng này. chúng sẽ cắt nhau về phía 
hai góc đó”. 

Định đề V của Euclid tương đương với mỗi mệnh đẻ trong 
các mệnh đề sau đây: l 

®s “Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có nhiều nhất là 
một đường thắng song song với một đường thẳng cho trước”. 
(Ngày nay ta gọi mệnh đề này là tiên để Euclid hay là tiên đề về 
các đường thắng song song). 

® “Hai đường thắng song song bị cắt bởi một cát tuyến tạo 
nên hai góc đồng vị bằng nhau (hoặc hai góc so le trong bằng 
nhau hoặc hai góc trong cùng phía bù nhau)”. 

® “Tổng ba góc trong của một tam giác bằng hai góc vuông 

0» 
(180)”. 

® “Tất cả các đường thẳng vuông góc với một cạnh của góc 
nhọn đều cắt cạnh còn lại của góc đó”. 

® “Có những tam giác có diện tích lớn tùy ý”, 

® “Có những tam giác đồng dạng và không bằng nhau”. 

*® “Qua một điểm ở trong một góc lồi bao giờ cũng dựng 
được một đường thẳng cắt cả hai cạnh của góc đó”. 

® “Tạp hợp các điểm nằm về một phía của một đường thẳng 
đã cho và cách đều đường thẳng đó là một đường thẳng”. 

Như đã nói ở trên, hệ tiên để của Euclid có một vài thiếu 
sót. Trong quá trình nghiên cứu để phát hiện và khắc phục những 
thiếu sót của hệ tiên để này, nhiều nhà toán học đã nghỉ ngờ 
rằng định để V của Euclid là thừa, nghĩa là có thể chứng minh 
được định để V, khi dựa vào các định đề và các tiên đề khác. Có 
điều nghi ngờ này vì hai nguyên nhân sau đây: một là vì nội 
dung khá phức tạp của nó (người ta thường quen nghĩ rằng một 


44 


www.VNMATH.com 
định để hoặc tiên để thì phải đơn 
giản), hai là vì Euclid mãi đến mệnh 
để 29 mới sử dụng đến định để V, 
- trong lúc các định đề khác thì được 
dùng ngay (Do đó người ta nghỉ rằng 
chính Euclid cũng đã tìm cách chứng 
minh định để đó nhưng mãi không 
được, buộc lòng đến mệnh để 29 
phải công nhận nó). Vì mối nghi ngờ 
này mà trong suốt hơn 2200 năm, 
nhiều nhà toán học đã tìm cách 
chứng minh định đề V nhưng đã không chứng minh được. Nhiều 
chứng minh tưởng đã thành công, nhưng khi phân tích kỹ thì hóa 
ra là sa vào vòng luần quần, vì trong đó đã dùng (rực giác công 
nhận một mệnh để tương đương với định để V, để chứng minh 
định đề V. 

Nhà toán học Adrien Marie Legendre (18.9.1752 - 
10.1.1833) người Pháp trong những lần xuất bản khác nhau của 
tác phẩm “Khái niệm về hình học” của mình, đã đưa ra những 
cách khác nhau để chứng minh định để V. Tuy nhiên, tất cả 
những cách chứng minh đó đều bị mắc sai lầm. 


A.M.Legendre 


Trong lần xuất bản thứ 3 của tác phẩm “Khái niệm về hình 
học” của mình (vào năm 1800), A. M. Legendre đã đưa ra cách 
chứng minh sau đây: Vì định để V tương đương với mệnh để 
“Tổng ba gốc trong của một tam giác bằng 180”, nên để chứng 
mình định để V, A.M. Legendre đã tìm cách chứng minh “Tổng 
ba góc trong của một tam giác bằng 180?” như sau: 

Đầu tiên chứng minh rằng “tổng ba góc trong của một tam 
giác không thể lớn hơn 180”. 

Giả sử có tam giác ABC mà tổng ba góc trong của nó lớn 
hơn 1800: + + = 180” + p, với p > 0. 


45 


www.VNMATH.com 

Lấy trung điểm O của cạnh 
BC và kéo dài đoạn AO đến A' e 
sao cho AO = OA' (hình 6-1), 
ta có: AAOB = AA'OC -› * 

Â' =ẦÂ,, do đó Â' +Ầ; = Ầ, + 

Ầ; =Â. Vì vậy, trong hai góc 

Â' và phải có ít nhất là một  ^ B 
góc không lớn hơn nửa góc Ầ, — Hình 6- 

giả sử đó là góc Â; (Â„, < 3). 

Tóm lại, từ tam giác ABC, ta đã dựng được một tam giác 
mới trong đó có một góc không lớn hơn nửa góc Â. Từ tam giác 
mới, ta lại áp dụng cách dựng vừa nêu trên để có được một tam 
giác thứ ba, trong đó có một góc không lớn hơn nửa góc Â», tức 


là không lớn hơn h góc Â. Cứ thế tiếp tục đến tam giác thứ n thì 
^~ 


sẽ được một tam giác có một góc không lớn hơn ` Khi 
2n- 


chọn n khá lớn, ta có thể làm cho góc đó nhỏ hơn p. Đồng thời, 
dễ dàng chứng minh được rằng tổng các góc trong của n tam 
giác nói trên đều bằng nhau và bàng 1802 + p (sử dụng các tam 
giác bằng nhau để chứng minh điểu này). Như vậy, trong tam 
giác thứ n, ta có một góc trong nhỏ hơn p, đo đó tổng hai góc 
còn lại phải lớn hơn 1809. Điều này là không thể được, vì tổng 
hai góc trong của một tam giác không thể lớn hơn 180°. Có thể 
chứng minh điều vừa được phát biểu như sau: Ví dụ xét ngay 
tam giác ABC, giả sử trong tam giác đó có S+Ê>» 1802, lại 
dựng điểm A' như Lở trên, dựa vào các tam giác bằng nhau ta 
chứng minh được: B + C = ÁCA" > 180”, do đó điểm A' sẽ nằm 


46 


trong của một tam giác không thể lớn hơn 180”. 


__ WWwW.,VNMATH.com _ - 
khác phía với điểm O đối với đường thăng AC, điều này vô lý vì 
đoạn OA' là kéo dài của đoạn AO. Suy ra không thể có trường 
hợp Ầ + Ê> 1800. Cách chứng minh vừa nêu là áp dụng được 
cho hai góc trong bất kỳ của tam giác bất kỳ. 

Từ những kết quả đã thu được suy ra rằng: “Tổng ba góc 

Chú ý: Trong chứng minh ở trên có hai điều cần chú ý sau 
đây: 

e A.M. Legendre đã sử dụng “phương pháp chứng minh bằng 
phản chứng”. Bạn đọc có thể tìm hiểu phương pháp chứng minh 
này ở mục 8: “Phương pháp chứng minh “thay đổi quanh co””. 

e Ở đây, A.M. Legendre theo quan điểm: Hai tia chung gốc tạo 
thành hai góc, nếu một góc nhỏ hơn 180” thì góc kia lớn hơn 1800, 
và tổng của hai góc này bằng 3600, Do đó một góc có thể có số đo 
từ 09 đến 360°. Đồng thời, góc có số đo nhỏ hơn 180” là “góc lôi”, 
góc có số đo lớn hơn 180 là “góc lõm”. 

Tiếp theo chứng minh rằng "Nếu tổng ba góc trong của một 
tam giác nào đó bằng l 80° thì tổng ba góc trong của bất cứ một 
tam giác nào cũng bằng 1800". 

Trong chứng minh mệnh đẻ này, A.M. Legendre đã không 
phạm sai lầm nào và đã không dựa vào định đề V của Euclid. 

Từ kết quả vừa nêu suy ra rằng: “Nếu tổng ba góc trong của 
một tam giác nào đó mà nhỏ hơn 180° thì tổng ba góc trong của 
một tam giác bất kỳ cũng nhỏ hơn 180”: (6-1). 

Có thể chứng minh miệnh đề (6-1) như sau: Giả sử có tam 
giác ABC mà À + ð +  < 1802 (6-2). Xét tam giác MNP bất kì 
khác ta có: Theo kết quả đã chứng minh ở trên, ta có: NI + Ñ +Ð® 
< 1800, Tiếp tục, giả sử ẤẦ + Ñ + P = 1807 thì theo kết quả đã 
chứng minh ở trên, suy ra Â+8+ e€= 1802, điều này là mâu 


47 


www.VNMATH.com 
thuẫn với (6-2). 
Suy ra rằng nếu 
đã có (6-2) thì 
không thể có 
+Ñ+8= 180, 
vậy thì “phải có 
+Ñ+P< l80, 
Những điểu vừa 
thu được chứng tỏ 
rằng ta đã chứng 
minh được mệnh 
đề (6-1). 
(Chú ý rằng trong chứng minh vừa nêu ở trên, đã sử dụng 
phương pháp chứng minh bằng phản chứng). 


A B 8 


Hình 6-2 


Sau đó chứng minh rằng “Tổng ba góc trong của một tam 
giác không thể nhỏ hơn 180`. 

_ Giả sử có tam giác ABC mà tổng ba góc trong của nó nhỏ 
hơn 1800: 

Â +8+Ê = 180” - p, với p > 0 (6-3), ta có: 

- Dựng điểm A' như ở hình 6-I và qua A' dựng một đường 
thẳng cắt cả hai cạnh của góc BAC ở Ð và È' (hình 6-2). Dễ 
dàng chứng minh được rằng ABCA' = ACBA, nên tổng ba góc 
trong của tam giác BCA' cũng bằng 1802 — p. Từ (6-3) và do các 
kết quả đã có ở trên, suy ra rằng ABB'A' và AA'CC cũng có tổng 
ba góc trong nhỏ hơn 1800. 

Giả sử ABBA' có : 8 + 8 + Â = 1800 — q, với q >0; 
AA'CC có : Ä' + Ê + Ê= 1800 ~ r, với r > 0.. 
Đem tổng các góc trong của bốn tam giác ABC, BCA,, 
BB'A", CC”A' cộng lại với nhau rồi trừ đi các góc ở ba đỉnh B, 


48 


www.VNMATH.com 
C, A' (Tại mỗi đỉnh này ta có ba góc mà tổng là một góc bẹt), ta 
sẽ được tổng ba góc trong của tam giác AB°C' bằng: 


(180” — p) + (180 — p) + (180” — p) + (180 ~ r) — (3 x 180?) 
= 1802 — 2p ~ (q + r) < 1800 — 2p. 


Như vậy, từ AABC có tổng ba góc trong bằng 180” ~ p, ta đã 
dựng được AAB'C' có tổng ba góc trong nhỏ hơn 1802 — 2p. Lại 
áp dụng cách dựng trên vào tam giác ABC” thì sẽ được một tam 
giác thứ ba có tổng ba góc trong nhỏ hơn 1807 -- 4p. Cứ thế tiếp 
tục đến tam giác thứ n thì tổng ba góc trong của tam giác đó nhỏ 
hơn 1802 ~ 2?!_ p. Lấy n khá lớn, ta sẽ có tổng ba góc trong của 
tam giác đó là một số âm. Điều này là vô lý. Từ những kết quả 
đã thu được suy ra rằng: Tổng ba góc trong của một tam giác 
không thể nhỏ hơn 1802. 

(Chú ý rằng trong chứng mình vừa nêu ở trên, đã sử dụng. 
phương pháp chứng minh bằng phản chứng). 

Từ các kết quả đã thu được ở trên suy ra rằng: Tổng ba góc 
trong của một tam giác phải bằng 1800. 

Trên đây là “chứng minh” của A.M.Legendre. Chứng 
minh này đã công bố trong cuốn “Khái niệm về hình học” của 
ông, in năm 1794 và được coi là thay cho bộ “Nguyên lý” của 
Euclid. Cuốn sách này được dịch ra nhiều thứ tiếng và ở bàn! đã 
tái bản đến lần 33. 

Tuy vậy khi khảo sát “chứng minh” đã giới thiệu ở trên của 
A.M.Legendre, người ta nhận thấy rằng tất cả lý luận của ông 
đều đúng, trừ câu “qua A' dựng một đường thẳng cắt cả hai cạnh 
của góc BAC ở B' và C' ” là bị sa vào vòng luần quần”, vì người 
ta đã chứng minh được rằng nếu không dựa vào định để V thì 


+? Về sau, chính A.M.Legendre cũng đã chỉ ra chỗ sai của mình. 


49 


www.VNMATH.com 
không thể chứng minh được 
mệnh để: “Qua một điểm 
nằm trong một góc lồi bao 
giờ cũng dựng được một 
đường thẳng cất cả hai cạnh 
của góc đó”. Những điều này 
chứng tỏ rằng A.M.Legendre 
đã dựa vào trực giác mà công 
nhận một hệ quả của định đề Hình 6-3 
V để chứng minh định đề V. 
Đây chính là sái lâm của A.M.Legendre. 

Sau đây là một vài sai lầm khác: 

Một công trình nghiên cứu khác về định để V của Euclid là 
của Girolamo Saccheri (1667 - 1733), một thầy tu đòng Jesuit và 
là giáo sư toán học ở Trường đại học Pavia. Ông cho in công 

_ trình này vào năm 1733, trong đó, do làm một phép. tính sai, nên 
ông đã tưởng nhầm là mình đã chứng minh được rằng: “Nếu tứ 
giác ¿ ABCD (hình 6-3) có Ầ và 8 là hai góc vuông và AD = BC 
thì Ð và cũng là hai góc vuông”. Từ đó G.Saccheri tưởng 
nhầm rằng mình đã chứng minh được định đẻ V (Mệnh đề vừa 
được phát biểu ở trên là tương đương 
với định để V. Do đó, nếu chứng 
minh được mệnh đề này thì có nghĩa 
là chứng minh được định đề V). 

Năm 1766, lJohann Henrick 
Lambert (26.8.1728 - 25.9.1777, 
người Đức, sinh ở Thụy S1) đã viết 
một công trình tương tự công trình 
của G. Saccheri. Nhưng công trình 
này đã không được công bố cho đến 
khi ông qua đời. J. H. Lambert đã 


D - 


J,H.Lambert 


30 


www.VNMATH.com 

nghiên cứu một tứ giác có ba góc vuông, góc còn lại sẽ rơi vào 
một trong ba trường hợp: nhọn, vuông hoặc tù (ứng với các 
trường hợp này, tổng ba góc của tam giác lần lượt sẽ là nhỏ hơn, 
bằng hoặc lớn hơn hai góc vuông. Do đó, ba trường hợp này sẽ 
tương ứng tương đương với ba khả năng: “Qua một điểm cho 
trước có thể dựng được nhiều hơn một đường thẳng, hoặc đúng 
một đường thẳng, hoặc không một đường thẳng nào Song song 
với một đường thẳng cho trước không đi qua điểm đã cho ở 
trên”). J.H.Lambert đã dễ dàng bác bỏ được trường hợp “tù”, 
nhưng với trường hợp “nhọn” thì ông không làm thế nào để bác 
bỏ được. Và ông nhận thấy rằng mọi cố gắng để chứng minh 
định để V của Euclid sẽ không đi đến kết quả. J.H.Lambert viết: 
“Có thể đưa vấn đề chứng minh định đẻ V của Euclid đến chỗ 
chỉ còn tý xíu nữa là xong. Nhưng đem phân tích kỹ thì tất cả 
vấn đề lại là ở tý xíu đó”. 


7. Hình học phi Euclid 


Truyện kể rằng, vào năm ¡823 Farkas Bolyai (1775 - 1858) 
đã viết thư cho người con trai là lános Bolyai (15.12.1802 - 
27.1.1860) người Hungari rằng: “Con đừng đi vào con đường mà 
bố đã đi, đừng nhảy vào “hang không đáy” đã nuốt hết trí tuệ, 
tỉnh lực và tâm huyết của bố”. Đây là lời khuyên từ đáy lòng, từ 
trách nhiệm của người bố đã suốt cả cuộc đời nghiên cứu định 
để V của Euclid; mà không thành công. Khi biết con mình yêu 
thích nghiên cứu “lý thuyết các đường song song”, thì F. Bolyai 
đã rất sợ hãi và đã viết cho con mình (trong một bức thư khác) 
như sau: “Con sẽ không thể nào chiến thắng được lý thuyết các 
đường song song bằng con đường ấy. Bố đã đi đến cuối con 
đường ấy và đã lạc vào một đêm đen dày đặc, một tia sáng của 
ngọn nến cũng không có và đã chôn vùi ở đó bao niềm hạnh 
phúc của đời mình. Khi lao vào các học thuyết cô quạnh về các 


31 


www.VNMATH.com 

đường song song, con sẽ chẳng còn gì cả. Con hãy lấn tránh nó 
như lẩn tránh những dục vọng thấp hèn; nó sẽ làm hao mòn sức 
lực của con, cướp đi sự an nhàn, quấy đảo sự yên tĩnh và sẽ giết 
chết những niềm vui của cuộc sống. Đóng tối mịt mùng sẽ nuốt 
chững cả những chòi tháp khổng lồ và sẽ chẳng có lóc sáng trên 
Trái Đất tối tăm; chẳng bao giờ con người có thể đạt tới một sự 
thực hoàn mĩ ngay chính trong hình học. Chúa Trời hãy cứu vớt 
con khỏi những ham mê con ôm ấp...”. Nhưng F.Bolyai không 
ngờ rằng câu nói của chính ông trước đây đã làm I.Bolyai bị thu 
hút vào vấn đề này. (Câu nói đó có nội dung như sau: “Ai chứng 
minh được tiên để về các đường thẳng song song, người đó sẽ 
sáng ngời như một viên kim cương to bằng Trái Đất”). Và chàng 
J.Bolyai trẻ tuổi đã không vì những lời cảnh báo của bố mình mà 
lùi bước. Tránh các thất bại của những người đi trước, J.Bolyai 
đã đi theo con đường riêng của mình. Ông đã không tìm cách 
chứng minh định đề V của Euclid, mà đã xét nó như là một tiên 
để độc lập. Và khi phủ định định để V của Euclid, ƒ.Bolyai đã 
xây dựng được một hệ thống hình học mới (mà về sau được gợi 
là hình học phi Euclid, hay còn được gọi là hình học 
Labachevskii). Các kết quả vẻ hình học này của ông cũng phong 
phú và những chứng minh của ông rất hoàn thiện. 

J1.Bolyai là một nhà toán học thiên tài, nhưng bị đố kị, chê 
bai và bị cả những điều đơm đặt về ông. Cuộc sống của J. Bolyai 
luôn bị bọn quý tộc chèn ép, bao vây cả về tỉnh thần lẫn vật chất. 
Người bố chính là một nhà toán học đầy tâm huyết và rất thương 
con. Nhưng từ bài học sai lầm được rút ra từ chính cuộc đời 
nghiên cứu toán học của mình, F. Bolyai đã vô tình trở thành vật 
cản của con trên con đường tìm tòi, sáng tạo. 

Năm 1831, J. Bolyai đã công bố công trình của mình dưới 
đạng phụ lục ở cuối một cuốn sách của bố mình. Phụ lục trình 
bày “Học thuyết tuyệt đối đúng về không gian”. F.Bolyai đã viết 


32 


www.VNMATH.com 
thư cho Carl Friedrick Gauss, 


(30.44.1777 - 23.2.1855) để nghị 
C.F.Gauss cho nhận xét về công trình 
nghiên cứu của J. Bolyai. Trong thư 
trả lời, C.F. Gauss đã nói rằng ông 
không thể ngợi khen công trình đó, vì 
như thế tức là tự khen mình. Ông nói 
rằng tư tưởng của J. Bolyai trong 
“phụ lục” chính là tư tưởng của ông 
trong nhiều năm trước đây. Sau đó 
C.F.Gauss đã viết thư cho Goling với 
ý cho rằng nhà toán học trẻ tuổi J. Bolyai là một thiên tài. 


€.F.Gauss 


Phải nói rằng những lời đánh giá trên đây của nhà toán học 
lỗi lạc C.F.Gauss là hoàn toàn chân thực. Thật vậy, từ năm 
1824, trong thư gửi cho người bạn là Tolinos, C.F.Gauss đã 
viết: '“Tổng ba góc trong của một tam giác phẳng phải nhỏ hơn 
1800, giả định này sẽ dẫn đến những đặc thù khác hoàn toàn 
với hình học của chúng ta. Tôi phát triển nó và thu được những 
kết quả hoàn toàn khiến ta hài lòng”. Và bức thư nối tiếng mà 
C.FGaus đã gửi Frants Adonf Taurinus (15.11.1794 - 
13.2.1874) cũng chứng tô rằng: C.F.Gauss đã nắm được các ý 
niệm quan trọng của hình học phi Euclid. Nhưng đó chỉ mới là 
những đoạn rời rạc, những phát kiến, mặc dù đã rất sâu sắc. 
Tuy nhiên, lúc bấy giờ C.F.Gauss đã không công bố những kết 
quả nghiên cứu này của mình. 

Thư trả lời của C.F.Gauss đã làm cho J.Bolyai có những hiểu 
lầm lớn. J.Bolyal nghĩ rằng C.F.Gauss đã dùng uy danh của 
mình để cướp đi quyền phát minh về hệ thống hình học mới của 
ông. Vì thế, J.Bolyai rất đau lòng đã thể rằng sẽ vứt bỏ mọi 
nghiên cứu toán học. Tháng 10 - 1848, J.Bolyai đã được bố mình 
gửi cho luận văn: “Nghiên cứu hình học về lý thuyết các đường 


33 


www.VNMATH.com 


song song” của N.L. TabnclcVskin xuất 
bản bằng tiếng Đức năm 1840, tại 
Beclin. J.Boyai đã rất ngạc nhiên, vì 
thấy rằng N.I.Lobachevskii cũng đã đi 
đến những kết quả giống như của mình. 
Và J. Bolyai cũng rất khâm phục tài 
năng của N. L. Lobachevskii. 


Cùng thời với J.Bolyai, ở Cadan 
(thủ đô của nước Cộng hòa tự trị Tacta 
thuộc Liên bang Nga), đã xuất hiện một 
ngôi sao sáng, đó là nhà toán học thiên 
tà Nicolai Ivanovich Lobachevskii 
(1.12.1792-24.2.1856). N.I.Lobachevskii đã từng là giáo sư xuất 
sắc, hiệu trưởng của Trường đại học Tổng hợp Cadan. Ông đã 
tìm cách chứng minh rằng từ các định đề và tiên để khác của 
hình học Euclid cổ điển, không thể suy ra được định để V. Để 
chứng minh điều đó, ông đã giữ nguyên các định đề và tiên đề 
khác (của hình học Euclid cổ điển) và thay thế định để V bằng 
một tiên để khác phủ định của tiên đề Euclid (tương đương với 
định để V), và do đó cũng là phủ định của định đề V. Ngày nay, 
tiên để này được gọi là tiên đẻ Lobachevskii. Tiên để này có nội 
dung như sau: “Trong mặt phẳng, qua một điểm không nằm trên 
một đường thẳng cho trước, có ít nhất là hai đường thẳng không 
cắt đường thẳng đã cho”. Rồi từ đó N.ILLobachevskii đã xây 
dựng nên một thứ hình học mới không có mâu thuẫn. Những kết 
quả của hình học mới này “trái mắt”, trái với những trực quan 
hàng ngày của chúng ta, trái với hình học Euclid quen thuộc. 
Điều này được thể hiện ở nội dung của tiên để Lobachevskii, 
hoặc ví dụ như ở định lý: “Tổng ba góc trong của một tam giác 
nhỏ hơn hai góc vuông”. 


Lobachevskii 


34 


www.VNMATH.com : 
Ngày LI-2-i826 N.I.Lobachevskii đã đọc một bản luận văn 


trên diễn đàn vật lý - số học của Trường đại học Tổng hợp 
Cadan, để công bố kết quả nghiên cứu của mình về hình học phi 
Euclid. Sau đó, công trình nghiên cứu về hình học phi Euclid 
của N.LLobachevskii với tiêu đề “Về các cơ sở hình học”, đã 
được đăng ở tờ “Thông báo Cadan” xuất bản năm 1829. Còn 
công trình của J.Bolyai về hình học phi Euclid được công bố vào 
năm 1931 (độc lập với N.I.Lobachevskii). Ngày nay,.chúng ta 
gọi hình học phi Euclid (do N.I.Lobachevski và J.Bolyai đã độc 
lâp với nhau và đồng thời tìm ra) là hình học Lobachevskii hoặc 
hình học Lobachevskii - Bolyai. Ngày 11.2.1826 được thế giới gọi 
là ngày ra đời của môn hình học này. 

Trong thời đại của N.I.Lobachevskii, hầu như không ai hiểu 
được tư tưởng của ông. Và nhiều người đã chế nhạo ông. Nhưng 
N.1.Lobachevskii đã dũng cảm và tin tưởng phát triển hình học 
mới của mình. Ông đã kiên trì nghiên cứu và công bố công trình 
nghiên cứu của mình càng ngày càng chỉ tiết hơn, đầy đủ hơn. 
Một năm trước khi qua đời, N.I. Lobachevskii đã bị mù. Khi đó 
ông còn đọc cho học trò của mình chép một công trình sáng tạo 
mới mang tên là “Hình học phẳng”, trong đó ông đã chỉ rõ hình 
học Euclid chỉ là trường học giới hạn của hình học phi Euclid 
của ðòng. N.LLobachevskii đã gửi công trình cuối cùng này cho 
Trường đại học Tổng hợp Cadan - nơi cả cuộc đời sáng tạo của 
ông đã trôi qua ở đó. 

Ngày 24 - 2 - 1856, N.LLobachevskii đã qua đời. Vài chục 
năm sau người ta mới công nhận toàn bộ những tư tưởng của ông. 

Công trình nghiên cứu của N.I.Lobachevskii và J.Bolyai về 
hình học phi Euclid là một thành tựu vĩ đại của khoa học, đã mở 
ra một kỷ nguyên mới trong sự phát triển của toán học, của vật 
lý và của nhiều ngành khoa học khác có liên quan, 


35 


www.VNMATH.com 


Hình 7-1 

Vào năm 1882, nhà toán học H.J.Poincaré đã xây dựng được 
một mô hình (gọi là mô hình Poincarế) của hình học 
Lobachevskii phẳng, khi sử dụng các “vật liệu” lấy từ hình học 
Euclid phẳng, Để giúp bạn đọc có thể hình dung được phần nào 
về các kết quả của hình học Lobachevskii phẳng, xin được giới 
thiệu sơ lược về mô hình này như sau (hình 7-1): 

Trong mặt phẳng Euclid, lấy một đường thẳng x nằm ngang 
chia mặt phẳng ra làm hai miền, mà ta gọi là “nửa trên” và 'nửa 
dưới”. Ta có các quy ước sau đây về các khái niệm cơ bản của 
hình học Lobachevskii phẳng: “Điểm” là điểm (Euclid) thông 
thường thuộc “nửa trên” và không thuộc x. 

“Đường thẳng” là nửa đường tròn thông thường thuộc “nửa 
trên” và có tâm thuộc x. hoặc là tia thông thường thuộc “nửa 
trên”, có gốc thuộc x và vuông góc với x (Để tiện cho việc phát 
triển sau này, ta coi các tia đó như là nửa đường tròn có bán kính 
lớn vô cùng, có tâm thuộc x). 

Tiếp tục, trong mô hình này, được xác định rõ ý nghĩa của các 
khái niệm cơ bản khác. mà cụ thể là của các tương quan cơ bản 
sau đây: “thuộc”, “ở giữa”, “bảng nhau” (còn gọi là “toàn đẳng”). 
trong đó “thuộc” và “ở giữa” được hiểu như thông thường. 


$6 


.www.VNMATH.com 

Người ta đã kiểm nghiệm tất cả các tiên để của hình học 
Lobachevskii đối với mô hình nêu trên, và thấy rằng mô hình 
này đã thỏa mãn tất cả các tiên để đó. Trong đó, tiên để 
Lobachevskii đã được nghiệm đúng như sau: 

Ký hiệu (L) là Lobachevskii. 

Cho trước đường thẳng (L) a và điểm (L) A #£ a. Xét trường 
hợp xảy ra như ở hình 7-I (những trường hợp khác, bạn đọc tự 
xét lấy). Khi đó ta có: 

Hai nửa đường tròn thông thường qua À, có tâm thuộc x và 
“tiếp xúc” với a (theo nghĩa thông thường) theo thứ tự tại u và u” 
chính là hai đường thẳng (L) Au và Au” qua A và không có điểm 
chung với a. Cần chú ý rằng u và u` không phải là điểm (L), nên 
Au và Au' đều không có điểm chung với a. Hai đường thẳng (L) 
Au và Au' được gọi là hai đường thẳng song song với đường 
thẳng (L) a. 

Những đường thẳng (L) đi qua A và một điểm (L) bất kỳ 
nằm trong “miền gạch gạch” là những đường thẳng (L) qua Á 
mà không có điểm chung với a (các đường thẳng (L) này được 
gọi là các đường thắng phân kỳ với a). 


Rõ ràng rằng tiên đề Lobachevskii đã được nghiệm đúng. 


Hình 7-2 


www.VNMATH.com 

Chú ý-- 

1. Thêm vào những điều ở trên, ta có định lý sau đây của 
hình học Lobachevskii: “Tổng ba góc trong của một tam giác 
nhỏ hơn hai góc vuông” là tương ứng với định lý dưới đây của 
hình học Euclid: “Nếu một tam giác cong có ba cạnh là ba cung 
tròn thuộc ba đường tròn có tâm thẳng hàng thì tổng ba góc 
trong của tam giác đó nhỏ hơn hai góc vuông” (xem hình 7-2). - 

2. Việc xây dựng thành công mô hình Poincaré của hình học 
Lobachevskii đã chứng minh được rằng: 

a) Hình học Lobachevskii là phi mâu thuẫn (vì đã biết hình 
học Euclid là phi mâu thuẫn). ˆ 

b) Từ các tiên để khác của hình học Euclid không thể suy ra 
được tiên để Euclid (và do đó không suy ra được định đề V của 
Euclid). 

Hình học Lobachevskii không phải là hình học phi Euclid 
duy nhất. Hình học Riemann nghĩa hẹp của Georg Friedrich 
Bernhard Riemann (17.9.1826 - 20.7.1866) người Đức cũng là 
hình học phi Euclid. Hình học Riemann nghĩa hẹp khác cả hình 
học Euclid lẫn hình học Lobachevskii. Chẳng hạn như, trong 
hình học Riemanmn nghĩa hẹp, ta có: 

1. Bất cứ hai đường thẳng nào, cùng thuộc một mặt phẳng 
thì cũng cùng thuộc một điểm. Do đó trong hình học Riemann 
nghĩa hẹp, không có khái niệm “hai đường thẳng song song”. 

2. Tổng ba góc trong của một tam giác lớn hơn 1800. 

Để có được hệ tiên đề của hình học Riemann nghĩa hẹp, phải 
thay đổi hệ tiên để của hình học Euclid nhiều hơn là những thay 
đổi mà N.LLobachevskii đã thực hiện (để có được hình học 
Lobachevski). Vì vậy, hệ tiên để của hình học Riemann nghĩa 
hẹp là khác khá nhiều so với hệ tiên để của hình học Euclid và 
hệ tiên đề của hình học Lobachevskii. 


58 


Ộ „ www,.VNMATH.com 
Hình học Riemann nghĩa hẹp là 


trường hợp đặc biệt của hình học 
Riemamn nghĩa rộng. 

Ngoài cắc hình học: hình học 
Euclid, hình học Lobachevski, 
hình học Riemann, còn bình học 
nào nữa không? 

Ngoài các hình học vừa nêu, còn 
nhiều hình học khác, trong đó có 
hình học fractal. Thuật ngữ fractal 
do nhà toán học Benoit Mandtelbrot G.F.B.Rienann 
(sinh ngày 20.11.1924) người Pháp 
gốc Ba Lan, đề nghị từ những năm 1970. Tuy mới ra đời nhưng 
hình học này đã phát triển nhanh chóng, gắn liên với đồ họa vi 
tính, có nhiều ứng dụng trong phân tích và tổng hợp hình, trong 
việc xây dựng mô hình của các quá trình địa lý, quá trình sinh 
học (hoạt động của tim người, phát triển của cây trồng, v.v...). 


8. Phương pháp chứng minh "thay đổi quanh co" 


Ở phương Tây, khi người ta tuyên truyền một sản phẩm nào 
đó, ví dụ quảng cáo kem bôi mặt hiệu “Mỹ Dung”, ngoài việc nói 
rõ thứ kem này có “chất lượng tốt, giá rẻ”, rồi làm cho con người 
“thanh xuân mãi mãi”.... cuối cùng thế nào cũng nói thêm câu: 
“Kem bôi mặt hiệu “Mỹ Dung” người nào thích đẹp ai ai cũng 
mua”. Nghe ra có vẻ chỉ là mấy câu khen thông thường, nhưng 
hiệu quả thực tế của nó thì thật lớn! Điều kỳ diệu là ở đâu? 

Vấn để là ở chỗ: câu cuối cùng tương đương với mệnh để 
“Bạn không mua kem bôi mặt này thì bạn chính là người không 
thích đẹp”. Mà thích đẹp vốn là thiên tính của con người, có lẽ 
nào bạn chịu mất đi cái thiên tính đó? Nếu là người thích đẹp thì 
bạn phải mua kem bôi mặt hiệu “Mỹ Dung”! 


39 


www.VNMATH.com 

Qua nghệ thuật quảng cáo kem bôi mặt hiệu “Mỹ Dung” ta 
thấy rằng, mục đích của quảng cáo đã đạt được thông qua việc 
thay đổi khéo léo mệnh để. Có điều là, muốn làm rõ điều bí 
hiểm trong đó thì phải bàn từ tính đúng hoặc sai của các mệnh 
đề sau đây: - 

Trong quá trình học hình học ở trường trung học phổ thông, 
hẳn là các bạn đã được làm quen với bốn hình thức sau đây của 
các mệnh đẻ: 

[Mệnh đề thuận]: p —> q; [mệnh đẻ phản]: p -> q 

[Mệnh đề đảo]: q —> p; [mệnh đề phán đảo]: q -> p (còn gọi 
là [mệnh đề đảo phản)). 

Để thấy được mối ạ 
liên hệ nội tại giữa bốn 


hình thức kể trên của các 1 2 
mệnh để. chúng ta hãy : b 


phân tích các câu sau đây: 
1. Hai góc đối đỉnh 
thì bằng nhau (hình 8-1). 
2. Nếu x” ~ 4 = 0 thì 
x=2. 


Hình 3-1 


3. Nếu hai đường 
thẳng song song (bị cắt 
bởi một cát tuyến) thì hai 
góc đồng vị bằng nhau 
(hình 8-2). 

4. Nếu là đêm thì Hình ä-2 
nhất định có trăng. 


60 


www.VNMATH.com 
Tóm tắt thành phần của các mệnh đề có được từ bốn câu này 
như trong bảng 8-1. 


Bảng 8-1 
Thứ tự P 4a | 5 kì 
của câu 
| ^^ .L7Ð^ T^ ^^ .^ ^~ ^ 
1 Ơ¡ và O; là hai | O¡=O¿ |O¡ và O; không | O¡#O; 
góc đổi đỉnh phải là hai góc 
L _ đổi đỉnh 
2 1 2 
9) x—4=0 x=2 x 440 x#2 
^ —— ^ ^ 
3 h/b Ai=B, | l không song Ai#B; 
song với la 
4 Là đêm Có trăng Không phải Không có 
đêm -Ị trăng 


Giá trị chân lý của bốn mệnh đề theo bốn hình thức kể trên, 
tương ứng với từng câu đã cho được ghi ở bảng 8-2. 


Bảng 8-2 


Thứ tự của | Mệnh đề Mệnh để Mệnh đề phản 
câu thuận đảo đảo 


p>q q^Pp 


Từ bảng 8-2 dễ dàng nhận thấy rằng: 
1. Mệnh đề thuận tương đương với mệnh đề phản đảo. 
2. Mệnh đề đảo tương đương với mệnh đề phản. 


6l 


www.VNMATH.com 

Tính chất tương đương của các cặp mệnh đề kể trên là quy 
luật có tính phổ biến, nghĩa là ta có kết quả tổng quát sau đây: 

1. Mệnh đề thuận: A -> B tương đương với mệnh để phản 
đảo: B—>A. 

2. Mệnh để đảo: B -> A tương đương với mệnh để phản: 
A ©B (rong đó A, B là các mệnh đề bất kỳ), 

Bạn đọc tự chứng minh kết quả này. 

“Trở lại nghệ thuật quảng cáo nói ở trên, có thể thấy rằng 
người ta đã vận dụng sự thay thế tương đương các mệnh để, 
khích cho khách hàng có hiệu ứng tâm lý muốn mua hàng. 

Trong toán học, sự thay thế tương đương các mệnh đề được 
dùng để chứng minh một số vấn để khó chứng mình trực tiếp. 
Sau đây là một ví dụ: 


Nhà toán học : 
Bảng 8-3 

Eratosthenes (275 - 194 lân 
trước Công nguyên) người 1Ị2)3J4J5|J6175 
Hy Lạp cổ đại đã đưa ra 9 |J10|11|12 IE mm 16 | 
một phương pháp lập bảng 17 |18 |i9 |20|21|22| 23 | 24 
ấ ê xạ) 
SỐ nguyên tờ , Phương 25 |26 21 | 28 29 [30 | 31 | 32 
pháp này giống như chiếc 
Š ĐH XE Xổ DI 2 33 |34 | 35 |36 | 37 |'38-] 39 | 40 
sàng, loại bỏ những cái H +——† 
không cần thiết, lưu giữ NÉS lang) xi) loại lkeili s3 lạt lan: 
lại những cái cần thiết. Số 0i 51 | 52 cột | 361/25, |ing 
Cách làm cụ thể như sau: 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.| 64 


sắp xếp các số tự nhiên từ 
2 đến N theo thứ tự 2, 3, 
4,5... N. Lưu lại số 2 đầu tiên, xóa đi tất cả các số là bội số của 


1. Số nguyên tố đã học ở lớp 6: là số tự nhiên lớn hơn ! mà chỉ có hai ước số là l và 
chính nó. Số 2 là số nguyên tố nhó nhất và là số nguyên tố chắn duy nhất. Số nguyên 
tố được nhà toán học nổi tiếng Euchd phát hiện từ thế kỷ HII trước Công nguyên. 


62 


www.VNMATH.com 

2. Sau số 2, số không bị xóa đầu tiên là số 3, lưu lại số 3, xóa đi 
tất cả các số là bội số của 3. Sau số 3, số không bị xóa đầu tiên 
là số 5, lưu lại số 5, xóa đi tất cả các số là bội số của 5,... Cứ thế 
tiếp tục làm cho tới khi nào không xóa được nữa thì thôi. Còn lại 
là số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N. Trong bảng 8-3, khi 
N = 64 thì có cả thảy 18 số nguyên tố. Đây là phương pháp đầu 
tiên để tìm các số nguyên tố. : 

Có thể có người không để ý đến phương pháp này, đó là một 
sai lầm lớn. Bao nhiêu thế kỷ trôi qua, vô số những nhà toán học 
ưu tú đã từng tốn công tìm biểu thức giải tích của số nguyên tố 
nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Nếu có được biểu thức của 
số nguyên tố thì việc tìm các số nguyên tố sẽ không có gì khó 
khăn lám. Nhưng bảng số nguyên tố dưới số một tỷ (N = 1 tÌ) mà 
loài người có được ngày nay đều do áp dụng phương pháp sàng 
của Eratosthenes, có điều là đã có chút cải tiến. 

Điều đáng kinh ngạc là F 
năm 1934 học sinh Bảng 8-4 
Sundaram người Ân Độ đã 
đưa ra phương pháp sàng 
khác với phương pháp của 
Eratosthenes. Trước tiên 
Sundaram liệt kê ra một 
bảng có các số như nhau 
trên các hàng và các cột 
cùng thứ tự (bảng 8-4). 


Các số này được chọn bằng cách lần lượt thực hiện các bước 
sau đây: 

1. Viết số 4 vào góc phía trên bên trái. 

2. Các số tiếp theo của hàng 1 (và cột l) lần lượt là số liên 
trước cộng thêm 3. l 


63 


www.VNMATH.com 

3. Các số tiếp theo của hàng 2 (và cột 2) lần lượt là số liền 
trước cộng thêm 5. 

4. Các số tiếp theo của hàng 3 (và cột 3) lần lượt là số liên 
trước cộng thêm 7. 

Sau đó, Sundaram chỉ rõ rằng: Nếu N có trong bảng 8 - 4 thì 
2N + I là hợp số (số tự nhiên khác l mà không phải là số 
nguyên tố). Nếu N không có trong bảng 8-4 thì 2N + 1 là số 
nguyên tố. 

Sau đây là chứng minh của Sundaram: Trước hết viết ra số 
đầu tiên của hàng n: 

4+(n-l)x3=3n +]. 

Chú ý rằng hàng đó là cấp số cộng có “công sai” là 2n+l, 
cho nên số thứ m của hàng n là: .. 

(3n+1) + (m - 1) x (2n+L) = (2m+l)n + m. 


Bây giờ đặt N là số thứ m của hàng thứ n, ta có: 
N =(2m+l)n +m. 


Vậy: 2N + I =2 [(2m + Lìn + m] + 1 = (2m + l) x (2n + 1). 
Từ đó suy ra rằng: Nếu N là số có trong bảng 8-4, thì số 2N + Ï 
là hợp số. 

Tiếp tục, cần chứng minh rằng: “Nếu N không có trong bảng 
8-4 thì 2N +l là số nguyên tố”. (8-1) 

Chứng minh trực tiếp mệnh đề (8-1) thì tương đối khó. Sẽ dễ 
hơn, nếu tìm cách chứng minh mệnh để phản đảo của mệnh đề 
này, nghĩa là tìm cách chứng minh rằng: “Nếu 2N + I không 
phải là số nguyên tố thì N nhất định có trong bảng 8-4” — (8-2) 

Chứng minh mệnh đề (8-2) như sau: Nếu 2N + I không phải 
là số nguyên tố thì 2N + ! = x x y (với x, y là số tự nhiên). Vì 


94 


www.VNMATH.com 
2N + ! là số lẻ, nên x, y đều là số lẻ: Đặt x = 2n + l; y = 2m + l, 
ta CÓ: : 

2N+I=(2n + ]) x (2m + l)= 2n (2m + l) + (2m + l) 

=2{Gm+l)n+m] + I. 

Do đó: N = (2m+l])n + m. 

Suy ra N là số thứ m của hàng n trong bảng 8-4. 

Bởi vậy, mệnh đề (8-2) đã được chứng minh là đúng. Suy ra 
(8-1) cũng đúng. 

Tổng hợp những điều đã thu được ở trên, có thể kết luận 
rằng chúng ta đã chứng minh được phương pháp sàng lọc của 
Sundaram. : 

Vị dụ. 18 không có trong bảng 8-4, nên 2 x I8 + I = 37 là số 
nguyên tố. Ngược lại, 7l có trong bảng 8-4, nên 2 x 71 + l = 143 là 
hợp số. Có thể kiểm tra kết quả này nhờ đẳng thức 143 = L1 x 13. 

Bây giờ bạn đọc hãy xem phương pháp chứng minh bằng 
phản chứng. 

Trong toán học, có khi để chứng minh mệnh đề p là đúng, ta 
xuất phát từ mệnh đề phủ định B. Qua một dãy các suy luận, 
cuối cùng đẩn đến mệnh đề mâu thuần với mệnh đê Y, tức là dẫn 
đến V, với Y là mệnh đề đã biết là đúng. Và từ đó rút ra kết 
luận rằng là sai, nghĩa là p là mệnh để đúng. Phương pháp 
chứng minh như vậy được gọi là phương pháp chứng minh bằng 
phản chứng. 

Phương pháp chứng minh bằng phản chứng bao gồm ba 
bước sau đây: 

1. Phủ định mệnh để p cần chứng minh, tức là giả sử cố p. 

2. Quy sai, tức là từ P suy ra mệnh để mâu thuẫn với mệnh 
đề Y: p —> Y, với Y là mệnh đề đã biết là đúng. 


65 


www.VNMATH.com 


3. Kết luận rằng mệnh đề p là sai, tức là mệnh đề p là mệnh 


đề đúng. 


Phương pháp chứng minh bằng phản chứng thường dùng để 
chứng minh những mệnh đề nói về tính duy nhất, tính vô lý, tính 
vô hạn,... những mệnh đẻ chứa những từ như “ít nhất...”, “không 


đều...”, “không thể...”, “không phải.. 


Sau đây chúng ta sẽ khảo sát 
“trò chơi đổi màu”. Đây là trò chơi 
lý thú và thuận lợi cho việc tập vận 
dụng phương pháp chứng minh 
bằng phản chứng. 

Trong một hình vuông có 
3x3=09ô, xếp đủ 9 quân cờ hai 
màu trắng - đen như ở hình 8-3. Ở 
mỗi lần chơi, người chơi phải thay 
đổi cả 3 quân cờ trong một hàng 
hoặc trong một cột (trắng đổi 
thành đen, đen đổi thành trắng). 

Hỏi có thể “đổi màu” một số 
lân hữu hạn, để chuyển “tình 
trạng” như ở hình 8-3 về “tình 
trạng” như ở hình 8-4 được không? 

Bạn đọc thông minh thì qua 


.”, “không có...”. 


Hình 8-4 


vài lần thất bại, nhất định sẽ đoán được kết luận là phủ định. Chỉ 
có điều, muốn chứng minh nó thì phải suy luận (xem giải đáp ở 
mục 19: “Suy luận ngược hướng của “trò chơi trí tuệ”). 


9. Suy luận ngược hướng của "trò chơi trí tuệ" 


“Trò chơi trí tuệ” không những có thể rèn luyện tư duy và 
năng lực suy luận logic của con người, mà còn điều chỉnh và là 


66 


www.VNMATH.com 

Hiểu thuốc sống vui vẻ, có ích cho việc rèn luyện tư tưởng, tình 
cảm. Song trí tuệ là vấn đề muôn màu muôn vẻ, có nhiều đặc 
điểm riêng. Có khi, diện mạo của trí tuệ phức tạp, khiến người ta 
không biết bất đầu từ đâu, nhưng khi đã khám phá được rồi thì 
vận dụng nó lại dễ đàng; có khi xem qua thì bình thường, không 
có gì là lạ, nhưng khi suy nghĩ kỹ thì lại như “mê cung”, không 
có đường thoát. 

Cái khó của “trò chơi trí tuệ” là “trò diễn ai ai cũng biết, cái 
tài chẳng ai giống ai”, nhưng không phải là không có những quy 
luật. . 

Bây giờ chúng ta sẽ bàn về phương pháp suy luận ngược 
hướng qua các “trò chơi trí tuệ” trong các ví dụ sau đây: 

Ví dụ ï. Thầy giáo muốn biết ba học sinh tâm đắc của mình, 
ai thông minh hơn nên đã dùng phương pháp sau đây: 

Thầy chuẩn bị 5 chiếc mũ, trong đó 4 chiếc màu trắng, 
I chiếc màu đen. Thầy đưa số mũ cho ba học sinh xem rồi bảo 
họ nhắm mắt lại và thầy đội mũ lên đầu họ. Thây đã đội cho họ 
3 chiếc mũ cùng màu, còn 2 chiếc mũ khác màu thì cất đi. Thầy 
bảo họ mở mắt ra và đoán xem đầu mình đội chiếc mũ màu gì. 
Ba học sinh nhìn nhau và đều do dự chốc lát, sau đó dường như 
đồng thời cũng đoán rằng mũ 
trên đầu mình màu trắng. Vậy 
ba học sinh đã suy luận thế nào 
để đoán được như vậy? 

Cả ba học sinh đều dùng 
phương pháp suy luận ngược 
hướng như sau: 

Tại sao cả ba học sinh đều 
cùng do dự chốc lát? Điều này 
chỉ có thể giải thích rằng, vì họ 


67 


www.VNMATH.com 

đều không nhìn thấy chiếc mũ đen. Trong chốc lát do dự, ba học 
sinh thông minh đều ý thức ngay được điều đó. Lúc này A nghĩ: 
“Trên đầu mình nếu là mũ màu đen thì B và C sẽ đoán là trên 
đầu họ đều đội mũ màu trắng, bởi vì mũ màu đen không thể có 
hai người cùng đội, mà B và C đều đo dự có nghĩa là ta (A) đang 
đội mũ màu trắng!”, B và C cũng nghĩ cũng như A. Cho nên cả 
ba người gần như đồng thời cùng đoán ra màu mũ của mình 
đang đội. 

Trò chơi đoán màu mũ cũng có thể mở rộng ra phạm vi đông 
người. Bạn đọc chắc hẳn sẽ đoán ra được điều kiện ràng buộc 
của trò chơi này. 

Ví dụ 2. Cho biết: 

A nối: B nói dối hoặc C nói đối 

Bnói: A nói đối 

Cnói: A và B đều nói dối 

Hỏi ai nói đối, ai nói thật? 

Ba người đều trách người khác nói dối, song xem xét kỹ thì 
nội dung và hình thức mà mỗi người trách có khác nhau. B trách 
A nói dối. Đây là câu mấu chốt, bởi vì nếu nói rằng lời B là thật 
thì A là kẻ nói đối. Nếu như B là kẻ nói dối thì lời của A là thật. 
Do đó A và B không thể đồng thời nói đối, không thể đồng thời 
nói thật. Nhưng € lại trách A và B đều nói dối. Điều này nói rõ 
C vốn là kẻ nói dối. Do C là kẻ nói đối, nên phải có A hoặc B là 
không nói đối (tức là nói thật). Từ đó, ta có: 

1. Nếu A nói thật thì B nói dối. Như vậy, ở trường hợp này 
ta có: A nói thật, còn B và C đều nói dối. 

2. Nếu B.nói thật thì A nói dối. Như vậy, ở trường hợp này 
ta có: B nói thật, còn A và C có nói dối. 


Tóm lại, trong câu chuyện này ta có: chỉ có một người nói 


68 


www.VNMATH.com 
thật (hoặc A, hoặc B). 
Có hai người nói dối 
(trong đó C luôn luôn là 
người nói đối). 

Ví dụ 3. Chúng ta 
trở lại “trò chơi đổi 
màu” ở mục 8 và tìm 
lời giải đáp cho trò chơi 
này như sau: 


Hình 9-1 


Giả sử thông qua 
một số lần đổi màu, đã đổi được từ hình 9-la thành hình 9-1 b. 

Ta gọi số lần đổi màu của ba quân cờ theo hàng thứ I là mị, 
m¡ và mị và theo hàng thứ 2 là m;, mạ và m; (hình 9-1a), tương 
tự theo cột thứ I là mị, n¡ và nị, theo cột thứ 2 là nạ, nạ, nạ,... 
(hình 9-Ib). Ta có : 

Quân cờ A qua mị + n¡ lần đổi màu từ trắng sang đen; quân 
cờ B qua m; + n; lần đổi màu từ trắng sang đen; quân cờ C qua 
m¿ + n lần đổi màu để giữ nguyên trắng, quân cờ D qua m; + nạ 
lần đổi màu từ trắng sang đen. 

Tổng số lần cả bốn quân cờ A, B, C, D đã đổi: 

T=(m; +n¡) + (mi +n;) + (m¿ + n¡) + (mạ + nạ) = 
=2(m¡ +m;+n¡+nạ). @-)) 

Từ (9-1) thấy rằng, T phải là số chắn. 

Từ hình 9-1 đễ dàng nhận ra rằng, tổng số lần đổi màu của 
bốn quân cờ A, B, C, D là số lẻ, bởi vì thao tác của số lần chẩn 
không thể biến bốn quân cờ trắng thành I trắng và 3 đen được. 
Mâu thuẫn này chứng tỏ sự đổi màu như trên là không thể có 
được! 


69 


www.VNMATH.com 

Ví dụ 4. Bốn người A, B, C và D cùng bàn về người cao - thấp. 

A nói: Tôi cao nhất : 

B nói: Tôi không thể là thấp nhất 

C nói: Tôi không cao bằng A nhưng cũng không phải là thấp 
nhất 

D nói: Thế thì tôi thấp nhất rồi! 

Để xác định ai đúng ai sai, họ đã tiến hành đo tại chỗ, kết 
quả là chỉ có một người nói sai. Như vậy thực tế cao - thấp của 
từng người như thế nào? 

Khi sử dụng phương pháp suy luận ngược hướng ta giải như 
sau: 

Nếu D nói sai thì những người khác nói đúng, từ đó suy ra 
không có ai là người thấp nhất. Đây là điều vô lý. Suy ra Ø /à 
người nói đúng. Từ đó ta có B cũng nói đúng. A không có khả 
năng nói đúng, vì nếu A nói đúng thì C đồng thời cũng nói đúng, 
và do đó cả bốn người đều nói đúng, điều này mâu thuẫn với sự 
thật là có một người nói sai. Từ đó suy ra A nói sai, nên C nói 
đúng (vì chỉ có một người nói sai). Từ trên ta có: 

Ð thấp nhất 

C không cao bằng A nhưng cao hơn D 

A không cao nhất nên A phải thứ hai 
Người còn lại là B phải là người cao nhất. 

Bởi vậy ta có: B cao nhất, A cao thứ hai, C cao thứ ba và D 
thấp nhất. 

Ví dụ 5. Để bạn đọc có cơ hội rèn luyện năng lực suy luận 
ngược hướng, ví dụ sau đây sẽ là hữu ích : 

A, B, C là ba học sinh đồng thời cùng thi tiêu chuẩn hóa học 


70 


www.VNMATH.com 
sinh. Có 10 đề thi là đề sửa sai, mỗi để 10 điểm. Nếu đề đúng thì 
dùng đấu “⁄ ”, nếu sai thì dùng dấu “x”. Đáp án của ba học sinh 
đó như bảng 9-1. Sau khi công bố kết quả, cả ba học sinh đều 
đặt 70 điểm. Hỏi đáp ấn chính xác như thế nào? 


Bảng 9-1 
Đề thi 
l 2 3L4 5 6 17 § | 9Ø |LÔ 
Học sinh 
A x|x |v |v | x|x|v | x|v |x 
B ý |x | |x | ⁄# | |x|x|x]|x 
C v |v |v Jx|* ⁄v |v |v |v |v« 


Trả lời: Các đề thị 1, 3, 6, 7 và 9 đúng. 


10. Khéo giải loại toán logic khó 


Trong những thành tựu của quá trình giải các bài toán logic, 
nhất là những bài toán khó, có thể gặp hai loại: loại do “may” và 
loại do “tài”. Trong cái “may” thấy cái “tài”. Trong cái “tài”có 
điểu lý thú. Tụ hội “đi” và “may” làm một thì gọi là “song 
tuyệt”. Tuy nhiên, để có được “song tuyệt” thì cần phải rèn 
luyện. Sau đây là một số bài toán logic khó và lý thú, để giúp 
bạn đọc rèn luyện kỹ năng giải loại toán này. 

Câu chuyện về người lái đò, con sói, con đê và bó cải xuất 
hiện từ xa xưa: người lái đò muốn chở sói, đê và bó cải qua sông 
nhưng người lái đò chỉ có thể chở một trong ba thứ: sói, dê hoặc 
cải. Điều rắc rối nhất là, phải để phòng khi không có người thì 
sói sẽ ăn thịt dê hoặc dê ăn mất cải. Hỏi người lái đồ đã làm 
cách nào? 


Bí quyết qua sông là chở đê qua bờ bên kia trước... 


71 


www.VNMATH.com 

Ngày nay đã có rất nhiều chuyện tương tự câu chuyện qua 
sông ở trên, trong đó có câu chuyện sau đây: 

Có 3 người và 3 con hổ đều muốn vượt sông. Nếu dùng 
thuyền chở thì chỉ có thể chở được hoặc 2 người hoặc 2 hổ hoặc 
l người và | hổ. Trong 3 người và 3 hồ chỉ có 1 người biết chèo 
thuyền và 1 hổ biết lội sông, còn lại chỉ là khách. Một vấn đề 
cần tránh là nếu số hổ nhiều hơn số người thì người sẽ gặp nguy 
hiểm. Vậy phải qua sông theo cách nào? 

Các chuyện qua sông này là một bài toán hay để rèn luyện 
tư duy. Người mới tập giải loại toán này có thể bỏ điều kiện 
I người biết chèo thuyển và 1 hồ biết lội sông, mà coi là tất cả 
người và hồ đều biết chèo thuyền và lội sông thì vấn đề sẽ đơn 
giản hơn nhiều. Việc thêm vào điều kiện đó chỉ là tăng thêm độ 
khó và lý thú hơn mà thôi. Tin rằng câu chuyện này sẽ còn hấp 
dẫn bạn trong những phút rảnh rỗi. 

Sau đây là một bài toán qua sông khác; 

Ba người đàn ông và ba người đàn bà cần qua sông nhưng 
chỉ có một chiếc thuyển và mỗi lần chỉ qua được hai người. Cả 
ba người đần ông và một người đàn bà biết chèo thuyên. Đần bà 
yêu cầu là không được để đàn bà ở lại hoặc đã sang sông có số 
lượng nhiều hơn đàn ông. Nhờ bạn đọc chỉ giúp là họ phải qua 
sông theo cách nào? 

Dưới đây là một vấn để khác. 
tuy đơn giản nhưng lý thú, đó là ~ 

: š š ⁄ 
“nhảy cách”. “Nhảy cách” bắt nguồn 
từ Ấn Độ cổ đại nhưng mỗi nơi nêu 1 
ra có khác nhau chút ít. Trên bàn bày cứ sa = 
10 quân cờ theo một đường thẳng. 

Mỗi lần di chuyển một quân cờ cách „ 
qua hai quân cờ kế tiếp và chồng lên Hình 19-1 


72 


www.VNMATH.com 
quân cờ thứ 3 (hình 10-1). 
Hỏi phải di chuyển như 


thế nào để có thể thành 5 ® @ l2) 
chồng, mỗi chồng ba LG V2 CA 
__—_NH WHONH NHI NHNGẽ ớNnẽ HC 
quân cờ? 12 3 4 5 6 / 8 9 10 
Thoảng qua thấy KỦ ® 


không khó, nhưng thực tế 
thì không dễ chút nào. 
Đáp án như ở hình 10-2, 
thứ tự đi chuyển theo các mũi tên... 


Hình 10-2 


Khi tập giải loại toán logic, chúng ta hãy bất đầu từ việc 
“đoán bóng”. Đây dường như là việc giản đơn nhất trong suy 
luận logic. 

Có ba cái túi, mỗi túi đựng hai quả bóng, lần lượt là “trắng + 
trắng”, “trắng + hồng” và “hồng + hồng” nhưng ngoài túi lại dán 
nhãn sai màu bóng trong túi. Có thể từ một túi nào đó lấy ra chỉ 
một quả bóng mà đoán được cái túi đựng loại bóng màu nào hay 
không? : 

Để làm rõ loại bóng trong túi, ta lập bảng 10-1, trong đó 
dùng m và n để biểu 


thị cột và hàng, T - Bảng 10-1 
màu trắng, H - màu Thực tế 
ồ “I" lạ có, “0” - T+T | T+H | H+H 
hông, I” là có, “0 Nhằ: 
là không. 
s.. 2; R T+T t 
Vì các nhãn đều 
Đọc Di Ai 0n SA YA T+H t 0 
dấn sai nên các phần 
H+H 0 I 


gạch biểu thị quan 
hệ “khóng đồng 
nhất”. Từ quan hệ đối xứng, bạn đọc có thể đoán được là phải 
lấy quả bóng ở túi có dán nhãn “trắng + hồng”. Giả sử quả bóng 


73 


www.VNMATH.com 

lấy ra là màu trắng, suy ra túi đựng hai quả bóng cùng màu 
trắng, tức là ở ô [m, n] = [I, 2] = “1”. Từ đó: 

[I,3]= "0" 

{3,2]=”0". 

Từ [I, 3] = "0" >2,3]= "1". 

Từ [3, 2] = "0" => (3, I]= "1". 

Như vậy túi có nhãn “trắng + trắng” có bóng “hồng + hồng”, 
túi có nhãn “hồng + 
hồng” có bóng Bảng 10-2 


“trắng + hồng”, Thực tế 
Nếu quả bóng lấy — lNnạn T+T |T+H |H+:H 
Tê " hồng, W0 Tên | h 5 
ựng hai quả bóng 
cùng màu hồng, tức là J1+H 0 | J I 
ở õ Ím, n] = {3, 2] HỆN, | 1. JJ 
=*E” (bảng 10-2). 
-Từ đó: 
[1,2]= "0" 
{[3, I]= "0". 


Từ [I,2]="0"[1,3]="1". 

Từ I3,1]= "0" ([2,1]="t". 

Như vậy túi có nhãn “trắng + trắng” có bóng “trắng + 
hồng”, túi có nhãn “hồng + hồng” có bóng “trắng + trắng”. 

Tương tự bài toán vừa nêu là bài toán sau đây: 

Ba nghệ sĩ rủ nhau đi uống cà phê. Người đội mũ trắng nhận 
xét: “Ba chiếc mũ mà chúng ta đội có màu giống tên từng người 
nhưng lại không ai đội mũ có màu giống tên mình cả”. Nghệ sĩ 
Hoàng hưởng ứng: “Anh nói đúng”. Bạn hãy cho biết từng người 
đội mũ màu gì? 


74 


www.VNMATH.com : 
Ta lập bảng š Bảng 10-3 


10-3. Theo đầu bài, Tên nghệ sĩ l 
Am... Bạch Điều Hoàng 
người đội mũ màu |ÌMàu mũ 


trắng chỉ có thể là Trán 

và z 8 1 0 
Điều hoặc Hoàng. Sn ð —— ï 
\h 


Vàng 1 0 


Nhưng người đội 
mũ màu trắng 
không thể là Hoàng, 
vì anh ta hưởng ứng lời người đội mũ trắng. Vậy Điều đội mũ 
màu trắng. Từ bảng 10-3 ta thấy: 

Do [2, I] = "1” => [2,3]=”"0”. 

Do [2, 3] = "0" = [1,3]= "1". 

Vậy Bạch đội mũ màu vàng. 

Do [3, 1] = "0" S13, 2]= "1". 

Vậy Hoàng đội mũ đỏ. 

Do bắng có m cột và n hàng nên phải xử lý mxn loại quan 
hệ nhân tố. Tuy vậy trong việc phân tích loại toán logic khó lập 
bảng để biểu thị suy luận là phương pháp có hiệu quả. Điều cần 
chú ý là, mỗi cột hoặc mỗi hàng chỉ có một dấu “!” tồn tại, vì 
vậy khi trong cột hoặc trong hàng đã có số “I” thì các ô còn lại 
đều là số “0”. 

Trong nhiều trường hợp thì số “l” khó xác định, lúc đó 
chúng ta làm ngược lại, tức là xác định số “0” trước, để thu hẹp 
phạm vi. Đây dường như là một bí quyết của việc giải loại toán 
logic khó. 


Sau đây là một ví dụ: 

Thầy Lương vừa đưa bốn học sinh An, Bình, Cương và Dung 
đi thi học sinh giỏi về, mọi người đến thăm hỏi. Thầy trả lời: 
“Các em đều đạt giải!” và đề nghị mọi người thử đoán xem. 


T5 


www.VNMATH.com 

Hòa nhanh nhảu nói luôn: 

- Theo em thì An, Bình đạt giải nhì, còn Cương, Dung đạt 
giải khuyến khích. 

Kiên lắc đầu, nói: 

- Không phải! An, Cương, Dung đều đạt giải nhất, chỉ có 
Bình đạt giải ba. 

Linh thì cho là chỉ có Bình đạt giải nhất, còn ba bạn An, 
Cương, Dung đều đạt giải ba. 

Minh lại cho rằng, chỉ có Cương và Dung đạt giải nhì, còn 
An và Bình đều đạt giải khuyến khích, không ai đạt giải đặc 
biệt cả. 

Nghe các bạn Bảng 10-4 
đoán xong, thầy 
mỉm cười và nói: 
“Các em đoán sai |Giải thưởng 


Bình | Cương 


ý đều sai 


Dung 
cả rồi! Tất cả các lÐac biết ` | 
0 
0 
0 


Hãy cho biết 
từng học sinh đã 
đạt giải nào? 


0 
9 
0 


Ta lập bảng  |Khuyến khích 
¡0-4. 


Theo lời thầy Lương “Tất cả các ý đều sai”, ta có: 
Từ lời của Hòa thì: 


[1,3] = “0° 
[2, 3] = “0” 
[3, 5] = “0” 
[4. 5] = “0”. 


76 


www.VNMATH.com 


Từ lời của Kiên: 


{1L2]= “09” 
| {3,21=“0” 
{4, 2]= “0” 

[2. 4] = “0”. 

Từ lời của Linh: 

[2.2]=“0” 

[1,4] = “0° 

[2. 4] = “0” 

{4, 4] = “0”. 

Từ lời của Minh: 

{[3,3]= “0” 

{[4, 3] = “0” 

{I,5]=“0” 


[2,5] = “0”. 

Do vậy cả bốn bạn đều đạt giải đặc biệt. 

Với những bài toán suy luận phức tạp, đôi khi cần đến hai 
hoặc nhiều bảng, để biểu thị các mối quan hệ giữa các nhân tố. 

Có ba học sinh A, B, C thuộc ba khối 9, 8, 7 đều ghi tên 
tham gia thi ba môn: đánh cầu, nhảy xa và chạy. Biết rằng mỗi 
khối học sinh thi một môn và : Ï 

1. A không thuộc khối 9 

2. Bạn thuộc khối 9 không đăng ký đánh cầu 

3. Bạn thuộc khối 8 tham gia nhảy xa 

4. B không thuộc khối 8, cũng không ghỉ tên chạy. 

Hồi mỗi học sinh thuộc khối nào và ghi tên thi môn gì? 


77 


www.VNMATH.com 
Rõ ràng rằng có thể biểu thị các quan hệ giữa các nhân tố 
bằng hai bảng 10-5 và 10-6. 


Bảng 10-5 Bảng 10-6 


Môn thi| Đánh | Nhảy | Chạy 


Từ những điều đã biết, ta có: 
- Theo bảng 10-5: 
[l,1]=“0?” (dol) 
(2,2]=“0” (do4) 
- Theo bảng 10-6: 
[l,1]=“0” (do2) 
(2,2]=“1” (do3) 
Từ bảng 10-6: 
[2/2]=“!1”=[I,2]=“0” 
[2, 1]=“0” 
Vậy: [1,3]=“1" 
[3, 1]= “1” 
Như vậy bạn thi chạy thuộc khối 9. 
Do vậy trong bảng 10-5: 
[3,2]= “1” 
[1,2]= “0” 
l3. l]= “0”. 
Ta có: 
[1,3]= “1” 
J2,1]=“1". 


78 


www.VNMATH.com 
Như vậy: A thuộc khối 8, ghi tên nhảy xa 


B thuộc khối 7, ghi tên đánh cầu 

€ thuộc khối 9, ghi tên chạy. 

Có một loại toán logic khó, nội dung chỉ là những phán 
đoán gồm hai mệnh đề đơn giản có tính đúng hoặc sai. 

Bốn học sinh dự đoán thành tích thì của họ như sau: 

D: Xem ra tôi thứ l, A thứ 2 

C: Không thể như vậy, D chỉ thứ 2, tôi thứ 3 

B: Tôi chắc thứ 2, C cuối cùng 

A: Thế thì chờ xem! 

Kết quả thi cho thấy B, 
C, D chỉ đoán đúng một 
nửa. Hỏi thực tế thứ bậc 
của bốn học sinh như thế 
nào? 

Chẳng cần giải thích 
thêm, bạn đọc cũng có thể 
điền được các ký hiệu vào 
bảng 10-7. 

e Giả sử D đoán đúng nửa đầu, tức là D thứ I và A không 
phải thứ 2. 

Từ đó ta có: 


Bảng 10-7 


(I,1]=*0" 
[1.2] = “0" 
[1.3] =“0” [1L4]=*t" 
[2.4] = “0° [2,1]=“0" 
[3.4] = “0° 


79 


www.VNMATH.com 


4.4] = “0”. 
[1,4]=“t 
ƒ2.1]=“0” 
Từ dự đoán của C thấy C thứ 3, vì D không phải thứ 2 (sai), nên: 
J2.3]=“0” 
[3,3]=“1 
[4,3] = “0” 
{3.1]=“0” 
[3,2] = “0”. 


Từ bảng 10-7 thấy A thứ 4, như vậy B phải là thứ 2. Vậy ở 
trường hợp này, thứ bậc của học sinh là D, B, C, A. 

® Giả sử D đoán đúng nửa sau, tức là A thứ 2 và D không là 
thứ 1: Bạn đọc tự xét. 

Có thể thấy rằng. nhiều bài toán logic khó đều giải bằng 
phương pháp lập bảng. Nhưng đây không phải là “phương pháp 
vạn năng”. Qua mục này chúng tôi chỉ muốn giúp bạn đọc nắm 
vững được phương pháp đó. Để vận dụng phương pháp lập bảng 
thành thạo và nhanh thì phải rèn luyện. Sau đây là một số để 
toán logic khó để bạn đọc luyện tập. 

1. Ba bạn Anh, Bá, Cảnh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi 
toán giỏi của tỉnh. Biết rằng: 

se Không có học sinh trường chuyên nào đạt giải cao hơn 
Anh. 

s Nếu Anh đạt giải thấp hơn một bạn nào đó thì Anh không 
phải là học sinh trường chuyên. 

® Chỉ có một bạn học trường chuyên. 

®s Nếu Bá hoặc Cảnh đạt giải nhì thì Cảnh đạt giải cao hơn 
bạn quê ở thị xã. 


80 


www.VNMATH.com 

Hỏi từng bạn đạt giải như thế nào? 

Bạn nào không học trường chuyên và bạn nào quê ở thị xã? 

2. Thầy Long dẫn bốn học sinh đi thi chạy. Kết quả có ba 
bạn đạt giải: nhất, nhì và ba. Khi được hỏi các bạn đã trả lời: 

Kha: Mình đạt giải nhì hoặc ba 

Liêm: Mình đã đạt giải 

Minh: Mình đạt giải nhất 

Nam: Mình không đạt giải. 

Nghe xong thầy Long mỉm cười và nói: “Có một bạn nói 
đùa”. Bạn hãy cho biết bạn nào đã nói đùa và bạn nào không đạt 
giải? 

Gợi ý: Giả sử Kha nói đùa thì ba bạn đã nói thật và Kha, 
Minh cùng đạt giải nhất. Như vậy là vô lý (vì theo giả thiết thì 
không có giải nào mà hai bạn cùng đạt). Vậy Kha nói thật. 

Nếu Liêm nói đùa thì Liêm là người không đạt giải và như 
vậy là vô lý (vì Nam cũng không đạt giải). Vậy Liêm nói thật. 

Nếu Nam nói đùa thì Nam cũng đạt giải và như vậy cũng vô 
lý (vì cả bốn bạn đều đạt giải). 

Do đó chỉ có thể là Minh đã nói đùa và Nam là người không 
đạt giải. 

3. Bốn bạn có tên và họ lý thú: tên của A là họ của B, tên 
của B là họ của C, tên của C là họ của D, tên của D là họ của A. 
Biết rằng, tên là Hồ không phải họ Nguyễn, tên của bạn họ Lê là 
họ của một bạn khác, tên bạn này là họ của bạn tên là Trần. Hỏi 
tên và họ của từng bạn? 

Trả lời: Nguyễn Trần, Trần Lê, Lê Hồ và Hồ Nguyễn (xem 
bảng 10-8). 

4. Thầy giáo lấy ra bốn túi nhỏ, đưa cho bốn bạn A, B, C, D 


Lội 


www.VNMATH.com 
mỗi bạn một túi. 
Túi nào cũng đựng 
3 quả bóng nhưng 
không cùng màu Họ 
và nhãn ở ngoài Nguyễn | + Ị 
túi không đúng 


Bảng !0-8 


Nguyễn | Trần | Lê Hồ. 


Trần | + 
với màu các quả 
< h Lê | + 
bóng đựng trong : 

Hồ | + 


túi. Thầy yêu cầu 
từng bạn lấy 2 quả 
bóng trong túi của mình ra và đoán màu quả bóng còn trong túi. 


A lấy ra 2 quả bóng màu hồng và xem nhãn dán ngoài túi đã 
đoán ra màu quả bóng còn lại. 

B lấy ra I quả bóng màu hồng và l quả bóng màu trắng, 
xem nhãn cũng đoán được màu quả bóng còn lại. 

C lấy ra 2 quả bóng màu trắng, nghĩ một lúc vẫn chưa đoán 
được màu quả bóng còn lại. 

D tuy chưa lấy bóng ra đã nói: “Tôi đã biết màu của 3 quả 
bóng trong túi của tôi rồi!”. 

Hỏi D đã đoán như thế nào và túi của D có 3 quả bóng màu 
gì? 

Trả lời: Túi của D có 2 quả bóng màu trắng, ! quả bóng 
màu hồng. 

5. Trong một hội thảo khoa học quốc tế, bốn đại biểu nói 
chuyện bằng bốn thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung. Mỗi đại 
biểu chỉ biết hai thứ tiếng và có ba đại biểu biết cùng một thứ 
tiếng. Cho biết: 

1. A biết tiếng Nga, D không biết tiếng Nga. 

2.B,C, D không biết cùng một thứ tiếng. 


§2 


www.VNMATH.com 

3. Không có đại Bảng 10-9 
biểu mào biết cả tiếng 
Nga và tiếng Pháp. 

4. B không biết 
tiếng Anh nhưng có thể 
làm phiên dịch cho A 
và C. 

Hỏi B, C, D biết 
tiếng gì? 


Gợi ý: Xem bảng 
10-9. 

6. Năm bạn học năm lớp khác nhau: lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 
chuyên và lớp thực nghiệm. Một hôm họ gặp nhau và hỏi thăm 
như sau: 


A chỉ quen hai bạn 

Có ba bạn quen bạn học lớp 7 

B lần đầu quen bạn học lớp8 › 

Bạn học trường chuyên quen C 

Ba bạn học lớp 6, lớp 8 và lớp chuyên là bạn cùng học ở 
tiểu học. 

D quen một bạn, E không quen một bạn. 

Hỏi từng người học ở lớp nào? 

Trả lời: A học lớp 8 

B học lớp 7 

C học lớp 6 

D học lớp thực nghiệm 

E học lớp chuyên. 

7. Có bạn làm một việc tốt. Thầy hỏi đến 5 bạn nhưng các 
bạn đều không ai nhận. Các bạn đã trả lời: 


83 


www.VNMATH.com 


A: Bvà Clàm 
D: EvàG làm 
E: Gvà Blàm 
C: A và Blàm 


B:: D và E làm. 

Điều tra thấy rằng, không bạn nào nói đúng hoàn toàn và có 
một bạn nói sai hoàn toàn. Hỏi ai đã làm việc tốt đó? 

Trả lời: D và B. 

8. Trong hội nghị cháu ngoan Bác Hồ, có nhà báo hỏi quê 
của năm bạn và được trả lời: 

Ân: Quê tôi ở Lâm Đồng, còn Dũng ở Nghệ An 

Bắc: Tôi cũng ở Lâm Đồng, còn Châu ở Bắc Ninh 

Châu: Tôi cũng ở Lâm Đồng, còn Dũng ở Hải Dương 

Dũng: Tôi ở Nghệ An, còn Hải ở Khánh Hòa 

Hải: Tôi ở Khánh Hòa, còn Ân ở Hải Dương. 

Trong câu trả lời của từng bạn có ít nhất một phần đúng. Hỏi 
quê mỗi bạn? 

Trả lời: Ân quê Lâm Đồng 

Bắc quê Nghệ An 

Châu quê Bắc Ninh 

Dũng quê Hải Dương 

Hải quê Khánh Hòa. 

9. Năm người thợ: sơn, hàn, tiện, điện, mộc có tên là các 
nghề này nhưng không trùng với nghề của mình. Mỗi người cho 
mượn và mượn của người khác một cuốn sách: bác thợ sơn mượn 
sách của bác Sơn. Nghề của bác Sơn trùng với tên của người có 
sách cho bác mượn. Bác thợ tiện không phải tên Mộc. Bác Mộc 


84 


www.VNMATH.com 
và bác thợ sơn là hai người cùng phố. Bạn hãy cho biết bác thợ 
tiện và bác thợ sơn tên gì? 
Trả lời: Bác thợ tiện tên Điện 
Bác thợ sơn tên Hàn. 


11. Phép thử: trụ cột của kinh nghiệm và niềm tin 


Chính kinh nghiệm đã tạo ra căn cứ cho niềm tìn. Thử 
nghiệm vừa là trụ cột của kinh nghiệm và niềm tin, vừa là cơ sở 
để cải biến không ngừng những kinh nghiệm và niềm tin của 
nhân loại. Trong cuốn sách nổi tiếng “Toán học và những suy 
luận có lý”, nhà toán học George Polya (13.12.1887 - 1985) 
người Mỹ đã đề ra các sơ đồ sau đây của suy luận có lý - những 
suy luận có liên quan trực tiếp với phép thử và kinh nghiệm: 


AB AB 
B không đáng tin B đáng tin 
A không đáng tin A càng đáng tin. 


Các sơ đồ của G.Polya cho chúng ta biết rằng: muốn đánh 
đổ một kết luận, chỉ cần nêu ra một phản ví dụ là đủ. Đồng thời 
cũng cho chúng ta cách thức để làm tăng niềm tin. 

Ví dụ: Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Peterbua Christian 
Goldbach (18.3.690 - 20.11.1764, người Đức sống ở Nga) sau 
khi tiến hành hàng loạt phép thử đã phát hiện ra một hiện tượng 
lý thú là: Các số lẻ lớn hơn 5 đều có thể biểu thị bàng tổng của 
ba số nguyên tố. Ông tin rằng: điều này có thể tin cậy được 
bằng cách thực hiện các phép thử. Nhưng bản thân ông không 
chứng minh được. Ngày 7-6-1742 Ch.Goldbach hào hứng đưa 
những dự đoán của mình viết thư cầu cứu L.Euler. L.Euler đã 
phát hiện ra điều mấu chốt sau đây để giải bài toán: “Phải 


85 


www.VNMATH.com 
chứng minh bất cứ một số nguyên dương chắn nào lớn hơn 2 
đều có thể biểu thị bằng tổng của hai số nguyên tố”. L.Euler đã 
tÏ mỉ xem xét dãy số sau đây: 


4=2+2 
6=3+3 
8§=3+5 


I0=3+7=5+5 

12=3+9=5+7 

14=3+ll=5+9=7+7 
l6=3+13=5+lI=7+9 
I§=3+l15=5+13=7+llI=9+9 
20=3+17=5+15=7+13=9+II 
22=3+l19=5+l17=7+l5=9+13=llI+ll 


I00=3+97,,... 

Mỗi lần kéo dài đấy số khi chứng minh, L.Euler càng tăng 
thêm độ tin cậy vào kết luận của mình và cuối cùng ông đã tin 
chắc rằng đây là một chân lý. Ngày 30 - 6 - 1742 L.Euler viết 
thư trả lời Ch.Goldbach, trong đó ông chỉ ra rằng: 

“Các số nguyên chẩn lớn hơn 2 đều là tổng của hai số 
nguyên tố. Tuy tôi còn chưa chứng minh được điều này, nhưng 
tôi tin rằng đây là một định lý hoàn toàn chính xác, không còn 
nghi ngờ gì nữa”. : 

Chính những tình tiết vừa nêu ở trên đã dẫn đến bài toán 
Goldbach - Euler. Bài toán này được nêu ra như sau: “Chứng 
minh rằng, mọi số lẻ bát đầu từ số 5 đều có thể biểu thị dưới 


86 


dạng tổng của ba số h4 hy MATH Phun bắt đầu từ số 4 
đêu có thể biểu thị đưới dạng tổng của hai số nguyên tố”. 

Đó chính là sự dự đoán nổi tiếng thế giới của Ch.Goldbach 
và L.Euler. : 

Hơn hai thế kỷ qua, rất nhiều nhà toán học ưu tú đã nghiên 
cứu dự đoán của Ch.Goldbach và L.Euler, và đã thu được nhiều 
kết quả. 

Năm 1937, nhà toán học, viện sĩ Liên Xô Ivan Matueevits 
Vinogradov (14.9.1891 - 20.3.1983) đã chứng minh được rằng, 
với những số lẻ đủ lớn thì có thể biểu thị bằng tổng của ba số 
nguyên tố. Đây chính là nội dung của định lý Vinogradov. Nói 
cách khác, tồn tại một số C (hằng số Vinogradov) sao cho mọi 
số lẻ n lớn hơn C đều được biểu thị bằng tổng của ba số nguyên 
tố. Như vậy định lý Vinogradov đã giải quyết được lời giải trong 
trường hợp số lẻ của bài toán Goldbach - Euler, còn trường hợp 
số chấn thì vẫn chưa có lời giải triệt để. 

Năm 1938, nhà toán học Hoa La Canh (12.11.1910 - 
12.6.1985) người Trung Quốc đã chứng minh được rằng, hầu 
như các số chẵn đều có thể biểu thị thành tổng của một số 
nguyên tố và đãy số nguyên tố khác: 


P.+ PẺ. 


Năm 1920, nhà toán học, giáo sư Pulang (người Na Uy) đã 
tìm ra hướng mới. Ông dùng cách sàng lọc loại trừ cổ xưa để 
chứng minh rằng: “Bất cứ một số chấn nào cũng đều có thể biểu 
thị bằng tổng của tích 9 số nguyên tố với tích 9 số nguyên tố 
khác và gọi là (9+ 9). Từ đó những người đi theo hướng này đã 
thu được các kết quả rực rỡ, trong hơn 40 năm đã đột phá liên 
tiếp với các chứng minh sau đây: 

- Năm 1924, các nhà toán học Đức đã chứng minh được 
(7+7). 


87 


VNMATH.com 


- Năm 1932, Đo nhà toán học Anh đã chứng minh được 
(6+6). 

- Các năm 1938 - 1956, các nhà toán học Liên Xô đã chứng 
minh được (5 + 5), (4+4), (3+3). 

- Năm 1957, nhà toán học Vương Nguyên người Trung 
Quốc đã chứng minh được (2 + 3), 

~ Năm I962, nhà toán học Phan Thừa Động người Trung 
Quốc đã chứng minh được (1+5). 

- Cùng năm 1962 Phan Thừa Động cộng tác với Vương 
Nguyên đã chứng minh được (1+4). 

- Tháng 5-1966, nhà toán học Trần Cảnh Nhuận người 
Trung Quốc đã chứng minh được (I+2), chứng minh này đã làm 
chấn động dư luận trong và ngoài nước, từng được gọi là “lay 
động những quả núi!, 

Mặt khác, những bảng biểu thị số chấn kiểu Euler (1+1) đã 
nghiệm chứng tới 130 triệu số mà vẫn chưa phát hiện trường 
hợp sai. 

Theo sơ đồ suy luận có lý của G.Polya, có thể nói rằng: 
Những thực tế và thành tựu kể trên khiến cho dự đoán của 
L.Euler và Ch.Goldbach ngày càng đáng tin. Hiện nay chỉ còn 
một bước nữa là tới đích nhưng đây là một bước khó khăn nhất, 
Ai có thể lấy được “viên ngọc sáng trên vương miện”. Người 
đời đang trông chờ! 


12. Bước tới chân lý 


Các suy luận chia thành suy luận diễn dịch (còn gọi là suy 
diễn) và suy luận quy nạp. Các suy luận quy aạp chia thành quy 
nạp không hoàn toàn và quy nạp hoàn toàn. Nói chung, suy diễn 


88 


www.VNMATH.com 
là công cụ để thực hiện các chứng mỉnh suy diễn, để khẳng định 
một chân lý; còn quy nạp, mà đặc biệt là quy nạp không hoàn 
toàn lại cung cấp cho chúng ta phương tiện hữu hiệu để dự đoán, 
để bước tới chân lý. 

Vào cuối thế kỷ XVIIH. nhà toán học G. W.von Letbniz trong 
khi nghiên cứu phương pháp tạo thành số tự nhiên n thì phát hiện 
ra rằng tổng số P(n) của các phương pháp là lập thành các nhóm 
như sau: 


2=2 
2=1+l —>P(@)=2 
3=3 
3=2+l 
—>P@) =3 
3=1+l+l 
4=4 
4=3+l 
BS ÄCSDÁT —P(4)=5 , 
4=l+l1+2 


4=lI+l+l+l 


Cũng bằng cách suy luận này thì P(5) = 7, P(6) = II. Các 
giá trị này gần như các số nguyên tố đầu tiên. Thế là 
G.W.von Leibniz cảm thấy rằng, tựa hồ như ông đã đạt được kết 
luận sau đây: “P(n) là số nguyên tố thứ n -I”. Tuy vậy khi ông 
kiểm nghiệm đối với P(7) thì lại thấy P(7) bằng 15 (không bằng 
nguyên tố thứ sáu là 13). Từ đó ông đã phủ định dự đoán (vừa kể 
ở trên) của mình. Nhưng ông lại có đánh giá như sau: “Suy luận 


§9- 


www.VNMATH.com 
nói trên là một ví dụ cực hay về phương pháp quy nạp không 
hoàn toàn”. 

Quy nạp không hoàn toàn là quá trình rút ra kết luận, mà 
kết luận đó nói rằng tất cả các phần tử của tập hợp đang xét là 
có tính chất P, trên cơ sở đã khảo sát và biết rằng một số (mà 
không phải là tất cả) các phần tử của tập hợp đó có tính chất P. 
Kết luận của quy nạp không hoàn toàn có thể đúng, có thể sai. 
Phép quy nạp không hoàn toàn không phải là phép chứng minh. 

Năm 1840, nhà toán học Pierre de Fermat (1601 - 1665) 
người Pháp đã khảo sát 5 trường hợp đầu tiên của số 22” + 1 là: 
` 0 

n=0 th2? +I=2l+l =3 
l 

n=l thì22+l =22+l =5 
2 

n=2 thì2” +l =2f+l =17 
bà 6 

n=3 thì2ˆ +l =2 '+l =257 


n=4 thì2?+I =2!5+[ =65531. 

Dựa vào ° trường hợp ở trên, P.de Fermat đã nêu lên giả 
thuyết rằng: “Tất cả các số có dạng 22! +1 đều là số nguyên 
tố”. Như vậy, ở đây P.de Fermat đã thực hiện một phép quy nạp 
không hoàn toàn. 

Đến năm 1732, L.Euler (lúc đó mới 25 tuổi) đã chỉ ra rằng: 

Khi n= 5 thì 22” +1 =2”? + | =4 294 967 297 


= 641 x6 700 417 (không phải là số 
nguyên tố). 


00 


www.VNMATH.com 
Như vậy, giá thuyết của 


P.de Fermat là sai. 
Bây giờ ta xét câu hỏi: n đường 
*> 


tròn chia tờ giấy thành bao nhiêu ><^3 
phần? 

Vẽ một đường tròn trên giấy, thì 
có thể chia tờ giấy thành 2 phần, vẽ 
hai đường tròn thì nhiều nhất có thể 
chia tờ giấy thành 4 phần, vẽ ba Hình 12-1 
đường tròn thì nhiều nhất có thể chia 
tờ giấy thành 8 phần, ... (hình 12-1). 

Dựa vào 3 trường hợp đã xét (với n = 1, 2, 3), có bạn dự 
đoán rằng trong trường hợp tổng quát, n đường tròn chia tờ giấy 
thành nhiều nhất là nˆ - n + 2 phần. 

Kết quả này có đúng hay không? 

Muốn khẳng định là đúng hay không thì phải có chứng minh 
bổ sung. 

Quy nạp hoàn toàn là quá trình rút ra kết luận, mà kết luận 
đó nói rằng tất cả các phần tử của tập hợp đang xét là có tính 
chất P, trên cơ sở đã chứng minh được rằng mỗi một phần tử của 
tập hợp đang xét là có tính chất P (điều này đòi hỏi rằng số phần 
tử của tập đang xét phải là hữu hạn). Kết luận của phép quy nạp 
hoàn toàn là chân thực (là đúng). Phép quy nạp hoàn toàn là một 
phép chứng minh. 

Ví dụ. Chứng minh rằng nếu n là số tự nhiên chắn sao cho 
4<n<20, thì có thể biểu điễn n dưới dạng tổng của hai số 
nguyên tố. 

Cưng mình: Ta có: 4 = 2 + 2 

6=3+3 


kải 


www.VNMATH.com 


8=5+3 

I0=7+3 
I2=7+5 
14=7+7 
l6=lI+5 
I8=lI1+7 
20= 13+7. 


Từ 9 đẳng thức trên, ta kết luận rằng: “Các số tự nhiên chẵn 
từ 4 đến 20 đều có thể biểu diễn được dưới dạng tổng của hai số 
nguyên tố”. 

Chứng minh ở trên là chứng mình bằng phương pháp quy 
nạp hoàn toàn. 

Bạn đọc đã biết nhà toán học D.Hilbert là một trong những 
nhà toán học vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Năm 1900, Đại hội toán 
học quốc tế họp ở Paris (Pháp). Lúc đó D. Hilbert mới 38 tuổi 

, nhưng với tầm nhìn sâu rộng ông đã nêu ra 23 vấn đề cần “công 
phá”, trong đó hầu hết là các bài toán liên quan tới nhiều lĩnh 
vực khác nhau của toán học: số luận, lý thuyết tập hợp, lý thuyết 
hàm, lý thuyết nhóm, tôpð.... Từ đó, những bài toán D.Hilbert 
nêu ra đã trở thành mục tiêu của các nhà toán học. Các nhà toán 
học tài ba, đặc biệt là các nhà toán học trẻ đã nhiệt tình đón 
nhận, lao vào giải quyết các bài toán này một cách say sưa với 
sự tự tin cao độ. Tới nay đã có 21 bài được giải quyết trọn vẹn, 
đồng thời cũng là 21 giải thưởng Fields (một kiểu giải thưởng 
Nobel cho toán học, 4 năm xét một lần) trong đó có “Bài toán 4 
màu” (sẽ nói ở mục 14: “Kỳ tích chưa từng có trong lịch sử toán 
học”) và “Bài toán Goldbach (đã nói ở mục 11: “Phép thử: trụ 
cột của kinh nghiệm và niềm tin”. Hiện còn 2 bài: về việc xây 


92 


www.VNMATH.com 
dựng những không gian của những siêu hộp liên hợp (bài 18) và 
bài toán biên tổng quát (bài 20) chưa ai giải được. 


13. Phương pháp quy nạp toán học 


Có một họa sĩ nhận dạy ba học trò. Một hôm, họa sĩ muốn 
kiểm tra trình độ hiểu biết của các học trò về sự huyền diệu của 
hội họa, ông gọi ba học trò đến và bảo họ hãy dùng ít nét bút 
nhất để vẽ được nhiều lạc đà nhất. 

Người thứ nhất vẽ một 
đàn lạc đà dày đặc trên trang 
giấy, người thứ hai tiết kiệm 
nét bút nên chỉ vẽ toàn đầu 
lạc đà, người thứ ba vẽ hai 
quả núi có một con lạc đà từ 
hẻm núi đi ra và sau đó là 
nửa trước của con lạc đã tiếp 
theo. 

Khi ba bức tranh vẽ xong 
và được đưa lên để đánh giá kết quả, bức tranh của người thứ ba 


được coi là “tuyệt tác”. 


Bức tranh của người thứ ba chỉ có một con lạc đà và nửa 
trước của con lạc đà kế tiếp, vì sao lại thắng hai bức tranh kia? 
Nguyên nhân là ở chỗ: bức tranh của người thứ nhất tuy vẽ cả 
đàn lạc đà nhưng lại là có giới hạn; bức tranh của người thứ hai 
tuy đơn giản hơn, thay vì vẽ cả con lạc đà chỉ vẽ đầu lạc đà, 
nhưng cũng chẳng thay đổi được bản chất hữu hạn; bức tranh 
của người thứ ba thì khác hẳn, sau con lạc đà đi trước là nửa 
trước của con lạc đà thứ hai khiến người ta nghĩ tới còn nhiều 
con lạc đà đi tiếp từ trong núi ra, tựa hồ như không đếm xuế. 


93 


www.VNMATH.com 


Cái lý trong câu chuyện kể trên được đưa vào toán học, đó 
chính là: muốn chứng minh một mệnh đề có liên quan tới số tự 
nhiên thì nhất định phải qua hai bước: 

1. Chứng minh rằng khi số tự nhiên n = nạ thì mệnh đề là đúng. 

2. Giả sử mệnh đề đúng với n = k (với k > nạ) (điều giả sử 
này thường được gọi là giả thiết quy nạp). Sau đó sử dụng giả 
thiết quy nạp mà chứng minh rằng: khi n = k +l, mệnh để cũng 
đúng. 

Sau khi đã hoàn thành hai bước 2U dàn) Ẻ 
nêu ở trên thì có thể kết luận rằng mỹ 
mệnh để được xét là đúng với tất cả Ằ 
các số tự nhiên n > nạ. Đó chính là tt Z 
nội dung của phương pháp quy nạp 
loán học. Bước 1 kể trên là tương tự = 
như một con lạc đà trong câu chuyện == 
đã nêu. Bước 2 là tương tự như nội = 
dung được ngầm thể hiện trong câu = 
chuyện đã nêu là: Nếu có một con lạc 
đà sau nó, tất phải có một con lạc đà 
khác tiếp theo. Như vậy, có con lạc 
đà thứ nhất, liền có con lạc đà thứ hai, có con lạc đà thứ hai thì 
có con lạc đà thứ ba, ... cứ như vậy đến vô cùng. 


Giả sử có người nói dóc rằng: “Tôi có thể lên Thiên Đường 
nếu có bậc thang hướng tới Thiên Đường, chỉ cần tôi bước lên 
bậc thang đầu tiên và sau khi lên đến một bậc thang nào đó, nếu 
còn sức lực thì sẽ bước lên bậc thang tiếp theo”. Nhà toán học sẽ 
tâm đắc với cách nói này, bởi vì phương pháp quy nạp toán học 
tạo ra các bậc thang để bước tới chân lý. 


Hai bước của phương pháp quy nạp toán học là không thể 
thiếu. Không có bước 2 thì sẽ thành quy nạp không hoàn toàn. 


94 


www.VNMATHcom 
Nhưng bước 1 cũng nhất thiết phải có, bởi vì nếu không có 


bước 1 thì bước 2 chỉ có tính giả định, do đó sẽ thiếu cơ sở để 
rút ra kết luận. 

Sau đây là một ví dụ (của G. Polya) nói về vận dụng sai 
“phương pháp quy nạp toán học”. 

G. Polya đã “chứng minh” rằng: “Bất cứ một số n con gái 
nào cũng đều có những đôi mắt cùng màu sắc”, Ông lập luận 
như sau: 

“Đối với n = l mệnh đề trên rõ ràng là đúng. Còn lại chỉ cần 
chuyển từ n sang n + 1. Ví dụ chuyển từ 3 đến 4: Tôi giới thiệu 
với bạn bốn cô gái A, B, C, D. Giả sử rằng A, B, C (n = 3) đều 
có ba đôi mắt cùng màu sắc. Tương tự, giả sử B, C, D (n = 3) 
cũng có ba đôi mắt cùng màu sắc. Do vậy mắt của bốn cô gái A, 
B,C, D át phải cùng màu sắc. Để thấy rõ điều này, bạn hãy xem 
sơ đồ sau đây: l 


T ~ 
A, BC D. 
~——>y———” 


Chuyển từ 4 đến 5 cũng như vậy, không có gì khó khăn... .” 

Như vậy G.Polya quả đã chứng minh được rằng đôi mắt của 
tất cả các cô gái là có màu sắc giống nhau. Song điều này trái 
với thực tế, vì các cô gái Đông Nam Á mắt màu đen, các cô gái 
châu Âu thì hầu hết có mắt màu xanh! Vậy sai trong “chứng 
minh” của G.Polya là ở đâu? Giáo sư Polya giải thích rằng vấn 
đề là ở chỗ: Bước chuyển từ n = I sang n = 2 là không đúng. 

Bây giờ ta sẽ sử dụng “phương pháp quy nạp toán học” để 
chứng minh công thức Descartes - Euler . 

Trên bản đồ địa lý của một vùng không có đảo, gọi f là số 
quốc gia, d là số đỉnh (mỗi đỉnh chung cho ít nhất là 3 quốc gia), 
c là số đường biên giới nối 2 đỉnh. Khi đó ta luôn luôn có: 


s www.VNMATH.com 


d+f=c+2. 


R.Descartes đã phát biểu công thức ị 


(13-1) lần đầu tiên vào năm 1635. Về 
sau L.Euler đã độc lập công bố công 
thức này vào năm 1752. Do đó (13-1) 
thường được gọi là công thức Descartes 


- Euler. 


.. 


Hình 13-1 


Bằng “phương pháp quy nạp toán 
học” (quy nạp theo số đường biên giới), chúng ta chứng minh 


công thức (13-1) như sau: 


1. Với c = 3 (ta cũng viết c„ = 3) 


tả CÓ: f;ạ =3, dạ =2,cạ =3. 


Từ đó, rõ ràng rằng: 
d+f=c+2 
Vậy (13-1) đúng với cạ = 3. 


(hình 13-1), 


2. Giả sử (13-1) đúng với cụ = k, k > 3, ta có: 


dụ + =c¡ +2. 

(Giả thiết quy nạp). 

Khi c¿.¡ = k+l, nếu ta bỏ đi 
một đường biên giới (ví dụ 
đường 6 ở hình 13-2) thì từ bản 
đồ có số đường biên giới bằng 
Ckvj = k + 1, sau khi bỏ một 
đường biên giới sẽ biến thành 
bản đồ có số đường biên giới 
bằng c¿ = k và như vậy là bị bớt 
một quốc gia. (Trên hình 13-2, 
hai quốc gia A và B bị bỏ đường 


9%6 


(13-2) 


x 


† 
Hình 13-2 


www.VNMATH.com 
biên giới 6 nên nhập thành một quốc gia). Nhưng số đỉnh vẫn 
không thay đổi. Do đó ta có: 
đị¿i = đc, f¿i =Ếy + L, Cx„i = CẶ + Í, 
Suy ra: 
đụyi + f¿i — Chai = đụ + ÍL — Cụ =2, 
hay đai + flài = Cuịi + 2. 

Điều này chứng tỏ rằng (13-1) cũng đúng với c„„¡ = k + Ï. 

Qua trên ta rút ra rằng công thức Descartes-Euler (13-1) là 
đúng với mọi c > 3 (với c là số đường biên giới của bản đồ). 

Từ những điều vừa nêu ở trên ta có thể nhận thấy rằng: 
Phương pháp quy nạp toán học không phải là quy nạp không 
hoàn toàn, cũng không phải là quy nạp hoàn toàn. 

Theo G.Polya thì “Quy nạp toán học” là một tên gọi rất 
không đạt của một phương pháp chứng minh. Và theo ông thì 
trong một vài trường hợp, “Quy nạp toán học” có quan hệ “hợp 
tác” với “Quy nạp không hoàn toàn”, như sau: 

“Quy nạp toán học” là một phương pháp chứng minh, 
phương pháp này thường có ích để chứng minh các mệnh đề toán 
học, mà các mệnh đề đó đã được tìm ra nhờ một quá trình quy 
nạp không hoàn toàn nào đó. 


14. Kỳ tích chưa từng có trong lịch sử toán học 


Kinh nghiệm của các nhà vẽ bản đồ thì chỉ cần 4 màu là có 
thể tô màu các quốc gia thỏa mãn điều kiện là hai quốc gia có 
đường biên giới chung được tô bằng hai màu khác nhau. Vấn để 
này đầu tiên được nhà toán học August Ferdinand Möbius 


- C7.11.1790 - 26.9.1868) người Đức nêu ra năm ¡840. 


Tháng 10 - 1852, Francis Guthrie người Anh cũng nêu lại 


97 


.._. WWwW.VNMATH.com 

vấn để này. Ông cảm thấy có cái gì đó huyền bí, thế là ông viết 
thư cho người anh là Fedlech để hỏi. Fedlech tương đối hiểu sâu 
về toán học nhưng đã vất óc suy nghĩ vẫn không tìm ra được lời 
giải, đành cầu cứu đến thầy của mình là giáo sư toán học nổi 
tiếng Augustus de Morgan (27.6.1806 - 18.3.1871) người Anh, 
A.de Morgan rất hứng thú về vấn để này, Ông suy nghĩ trăn trở 
suốt mấy ngày đêm nhưng không chứng minh được. Ông liên 
viết thư cho bạn thân là nhà toán học nổi tiếng Wiliam Rowan 
Hamilton (4.8.1805 - 2.9.1865) người Anh để tham khảo ý kiến. 

Trong thư A.de Morgan hy vọng ' 
rằng W.R.Hamilton hoặc chứng minh 
được “Nếu một tấm bản đổ yêu cầu 
tô các màu khác nhau ở hai quốc gia 
có chung đường biên giới thì chỉ cần 
dùng 4 màu là đủ” hoặc đưa ra được 
kết luận là phải dùng 5 màu hoặc hơn. 
Nhưng cả hai điều đó, với trí tuệ siêu 
phàm như W.R.Hamilton và đưa hết 
tâm huyết trong suốt I3 năm, cho đến 
lúc qua đời vẫn chưa thực hiện được. 

Sau khi W.R.Hamilton mất 13 
năm nữa, tức là năm 1878, nhà toán 
học Arthur Cayley (16.8.1821 - 
26.1.1895) người Anh, trong một hội 
nghị toán học hàng năm đã đưa vấn 
để này thành “Bài toán 4 màu”. Vào 
năm sau đó, năm 1879, trong số tạp 
chí đầu tiên của Hội địa lý hoàng gia 
Anh, người ta đã công khai trưng cầu 
lời giải về “Bài toán 4 màu”. Từ đó 
“Bài toán 4 màu” không chân mà đi 
tới khắp “ngõ chợ vùng quê” và trở thành một đề tài nóng hổi. 


A.Cayley 


98 


www.VNMATH.com 


Cùng năm phát ra cái tin trưng cầu lời giải đó, nhà toán học 
kiêm luật sư A. B. Kempe (6.7.1849 - 21.4.1922) người Anh đã 
thông báo “Bài toán 4 màu” đã được giải quyết và năm 1880 ông 
đăng bài “Tô bản đồ bằng 4 màu như thế nào?”. Trên tạp chí “Tự 
nhiên”. Điều này khiến cho dư luận một thời bàn cãi, sau đó đã 
lắng xuống dần và không ai nhắc đến vấn đề này nữa. 

Bỗng đến năm 1890, P. J. Hiut đã chỉ ra những sai lâm trong 
chứng minh của A.B.Kempe. Từ đó vấn để tưởng đã lắng xuống, 
lãng quên lại sôi động lên. Nhờ nghiên cứu phương pháp chứng 
minh của A.B.Kempe mà P.J.Hiut đã chứng minh được là “dùng 
5 màu thì có thể phân biệt các quốc gia có đường biên giới 
chung trên bản đổ”. Điều này quả thực là sự đột phá quan trọng 
đầu tiên, khi tiến vào “Bài toán 4 màu”. 

Thực ra P.J.Hiut chứng minh “định lý 5 màu” không khó 
lắm. 

. Sau đây là chứng minh củả ông: 
Bước 1. Gọi f; là số quốc gia mà biên giới chỉ có 2 đỉnh 
f; là số quốc gia mà biên giới có 3 đỉnh 
Vậy tổng số quốc gia là: 
f=fz+fa+fc¿+..... (14-1) 


Bởi vì f; là số quốc gia mà biên giới chỉ có 2 đỉnh, như vậy 
có 2 đường biên giới. Từ đó mà số quốc gia này có tổng cộng 2f; 
đường biên giới. 

Cũng suy luận như vậy, f; là số quốc gia có 3 đường biên 
giới... : 

Mỗi đường biên giới đều nối liền hai quốc gia, do đó tổng 
số biên giới c thỏa mãn biểu thức: 


99 


www.VNMATH.com 
2c =2f; + 3f; + Áf, +... (14-2) 
l Vì rằng mỗi đỉnh của bản đồ chung cho ít nhất là 3 quốc gia 
(chung cho ít nhất là 3 đường biên giới), nên đối với số đỉnh d, 
ta có bất đẳng thức: 


3d <2; + 3f; + 4f; +... (14-3) 
` Từ (14-2) và (14-3) ta rút ra: 
| 3d <2c. (14-4) 
Từ (14-4) và (13-1) ta rút ra: 
6f> 2c + 12. (14-5) 


Từ(14-1), (14-3) và (14-5) ta rút ra: 


6Œ; + Í; + f¿ +...) > (2f; + 3Í; + 4Í¿ +...) + 12, 
nghĩa là : 


4Í; +3f:+2f,+fc>12+fy+2fqg+.. — (4-6) 


Do vế phải của (14-6) lớn hơn 12, nên vế trái phải có ít nhất 
là một số hạng lớn hơn 0. Như vậy, A.B.Kempe đã rút ra một 
nhận xét quan trọng rằng: 

“Trên mỗi bản đồ (có mỗi đỉnh đều chung cho ít nhất là 
` 3 quốc gia), có ít nhất là một quốc gia có số đường biên giới 
không quá 5”. 

Bước 2. Sử dụng phượng pháp quy nạp toán học để chứng 
minh rằng: “Dùng 5 màu là đủ để phân biệt các quốc gia có 
đường biên giới chung trên bản đồ”. (14-7) 

Chứng minh đó như sau: 

Khi số quốc gia f = 2; f = 3 mệnh đề (14-7) rõ ràng là đúng. 

Giả sử mệnh để (14-7) đúng với f < k, k > 3, nghĩa là 
“dùng 5 màu là đủ để phân biệt các quốc gia có đường biên 
giới chung trên một bản đồ với số quốc gia không nhiều hơn 'k” 
(giả thiết quy nạp). : 


100 


www.VNMATH.com 

Xét bản đồ G có số quốc gia bằng f = k + I, ta có: Trên bản 
đồ đó có ít nhất một quốc gia có số đường biên giới không quá 5. 
Giả sử đó là quốc gia A. 

Ta xóa bỏ một đường biên giới của quốc gia A, nhập quốc 
gia đó với quốc gia có chung đường biên giới vừa bị bỏ. Khi đó 
ta có một bản đồ G' chỉ có k quốc gia. Do đó mệnh đề (14-7) 
đúng với G', 

Sau khi tô G° với số màu không quá 5. Ta tìm cách tô A 
bằng một màu khác với màu của các quốc gia kể nó. Có thể xảy 
ra một trong ba trường hợp sau đây: 

1. Số quốc gia có chung biên giới với A không quá 4. 

2. Số quốc gia có chung biên giới với A là 5 và số màu dùng 
để tô 5 nước đó là không quá 4 màu. 

3. Số quốc gia có chung biên giới với A là 5 và 5 quốc gia 
đó đã được tô bằng 5 màu. 

Việc giải quyết hai trường hợp I và 2 là đơn giản. Ta xét 
trường hợp 3. Trong trường hợp này ta có: 


3) BỊ 9 
Hình 14-1 
Quốc gia A và khu vực liền kể với quốc gia A không ngoài ˆ 
ba trường hợp ở hình 14-1: hình 14-la khi có một quốc gia có 


hai đường biên giới với A; hình 14-lb khi hai quốc gia cùng 


101 


www.VNMATH.com 
biên giới với A và có ít nhất là một quốc gia xen vào giữa nhưng 
hai quốc gia này có chung biên giới; hình !4-Ic là trường hợp 
thường thấy, có 5 quốc gia cùng biên giới với A và không xảy ra 
trường hợp như hình 14-Ib. 

Dễ dàng thấy được rằng, dù là trường hợp nào trong ba 
trường hợp nêu trên thì kể với quốc gia A vẫn thường có hai 
quốc gia không liền nhau (A¡, A). 

Bây giờ ta bỏ đường biên giới giữa A với A, và A¿ thì bản 
đồ mới sẽ có k - I quốc gia, do đó bản đồ mới có thể dùng 
5 màu để tô. Khi tô màu thì ba quốc gia A, Ai› À¿š tô màu 1, còn 
ba quốc gia A¿, A¿, A; theo thứ tự tô 3 màu 2, 3, 4, sau đó thêm 
hai đường biên giới đã bỏ giữa A và A,, A và A¿ để trở lại dạng 
bản đồ cũ và tô A màu 5. Vậy bản đồ đã được tô theo 5 màu. 

Như vậy, ta đã chứng minh được rằng mệnh để (14-7) đúng 
với f=k+l. 

P.J.Hiut đã chứng minh “Định lý 5 màu” như thế đấy. 

Có nhiều nhà toán học coi nhẹ “Bài toán 4 màu”, trong đó 
giáo sư Hermann Minkowski (22.6.1864 - 12.1.1909) người Đức 
là trường hợp điển hình nhất. (Ông chính là thầy giáo của Albert 
Einstein (14.3.1879 - 18.4.1955). 

H.Minkowski cho rằng, sở dĩ chưa giải quyết được “Bài toán 
4 màu” chính là vì các nhà toán học trên thế giới chưa rảnh rang 
để đi sâu nghiên cứu bài toán này. 

Có một lần, H.Minkowski đang giảng bài, tự nhiên ông nêu 
ra vấn đề này, rồi nhân đà hứng thú mà suy diễn tựa hồ như có 
sẵn trong đầu, ông viết dày đặc cả bảng nhưng “Bài toán 4 màu” 
vẫn chưa được giải quyết. Lần khác, sau khi bước vào lớp, ông 
lại tiếp tục suy luận với đầy lòng tin. Nhưng kết quả là vẫn chưa 
giải quyết được bài toán này. Cứ thế, nỗi dày vò kéo dài mấy 
tuân liền và đã khiến giáo sư kiệt sức. Một hôm, ông bước vào 


102 


www.VNMẠTH.com 


lớp, mệt mỏi nhìn vào tấm bảng vẫn còn sót lại hai chữ “chứng 
minh” và lập tức ông tỉnh lại, xấu hổ thừa nhận rằng: “Thượng 
đế đang trách ta, ta không làm gì được Bài toán 4.màu”. 

Trí tuệ của nhân loại lại đứng trước một sự thách đố. Các 
nhà toán học lại tập trung sức lực để nghiên cứu, nhằm giải 
quyết “Bài toán 4 màu”. 

Năm 1922 có người đã giải quyết được “Bài toán 4 màu” 
với số quốc gia f < 25, năm 1938 với f = 32, năm 1969 với 
f= 45. Như vậy, qua 47 năm, số quốc gia chỉ đẩy thêm được 20. 
Quả thực là con đường này đây gai góc khiến người ta phát sợ. 
Khó khăn chủ yếu là khả năng tạo hình quá nhiều, đồi hỏi suy 
luận logic tới 200 triệu lần thì sức người làm sao có thể thực 
hiện được! 

Chính nhờ sự xuất hiện máy tính điện tử nên “Bài toán 
4 màu” có hy vọng giải quyết được. Tuy nhiên, đầu những năm 
1970 đã có máy tính điện tử rồi nhưng vẫn phải tính liên tục sau 
11 năm rưỡi mới đạt được mục tiêu. Các nhà toán học đã hợp tác 
với nhau, không ngừng cải tiến phương pháp để giảm số lần suy 
luận và nâng cao tốc độ tính toán của máy tính. 

Tháng 9 - 1976, ba nhà toán học dạy ở Trường đại học Hinoi 
(Mỹ): K. Appel, W. Haken, J,Koch đã dùng ba máy tính có tốc 
độ tính toán 4 triệu phép tính trong I giây và tính trong 1200 giờ 
liên, cuối cùng đã hoàn thành việc giải quyết “Bài toán 4 màu”. 

Tin điện truyền nhanh chấn động toàn cầu, một đề toán khó 
trong lịch sử toán học, với sự hợp tác của con người và máy tính 
đã giải quyết thành công. Đây quả là kỳ tích chưa từng có trong 
lịch sử toán học. Để kỷ niệm thời khắc có tính chất lịch sử của 
thành công này, hôm tuyên bố giải được “Bài toán 4 màu”, bưu 
cục của Trường đại học Ilinoi đã đóng đấu có chữ: “Four Cloro 
Suffice” (Bốn màu kết thúc). 


www.VNMATH.com 
Từ khi “Bài toán 4 màu” được nêu ra đến khi nó được giải 
quyết đã trải qua 136 năm với sự làm việc của nhiều thế hệ các 
nhà toán học, đồng thời phải dựa vào sự tính toán của máy tính 
cực mạnh. Thế nhưng, đến nay vẫn còn nhiều nhà toán học vẫn 
đang tìm kiếm chứng minh bằng cách tính toán trên giấy. 


15. Tính toán của "Người ngoài hành tỉnh" 


Trong bầu trời mênh mông, có “Người ngoài hành tỉnh" 
không? 

Trong vũ trụ có phải chỉ có loài người mới có bộ ó- trí tuệ? 
Câu trả lời của các nhà khoa học về câu hỏi “Người ngoài hành 
tỉnh” ra sao: Chúng ta đang tìm kiếm!. 

Dường như ngôn ngữ toán học có tính phổ biến! Tựa hồ các 
nhà toán học đều suy nghĩ rằng: Nếu một ngày nào đó “Người 
ngoài hành tinh” có liên lạc được với chúng ta, họ có hiểu ngôn 
ngữ toán học của chúng ta không? 

Muốn trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy bắt đầu từ cách ghi 
con số từ thời Cổ Đại. 

Các bản bằng đất sét tìm thấy ở Suse và Uruk (nay là Warka 
thuộc Irác) hoặc muộn hơn nhiều, ở Nippur (Babilon, 2200 - 
1350 trước Công nguyên) cho thấy: hệ đếm đã được ghi chép lại 
vào thiên niên kỷ II trước Công nguyên. 

Như vậy hệ đếm Babilon có thể là hệ đếm xuất hiện sớm 
nhất. Đây là hệ đếm 60, có ưu điểm là có khá nhiều ước số: 2,3, 
4, 5, 10, 12, 15, 20, 30 nên khi làm phép chia ta thu được số 
chẩn, do vậy nó có nhiều sức sống. Ngày nay khi người ta thực 
hiện các phép tính về góc và thời gian thì vẫn dùng hệ đếm này. 

Thời Cổ Đại, một số dân tộc dùng hệ đếm 5, vì họ chỉ dùng 

- một tay để đếm. 


104 


www.VNMATH.com 

Người Maia đã dùng hệ đếm 20, vì họ dùng tất cả các ngón 
tay và ngón chân. Ở Đan Mạch hiện vẫn còn dùng hệ đếm này. 

Ngoài ra, trong đo lường người ta còn dùng hệ đếm 8, 12, 
16, 21 (trong máy thu hình), ... 

Vào thế kỷ V trước Công nguyên, người Hy Lạp đã dùng chữ 
cái để thay số. Đối với các số hàng nghìn, người ta dùng dấu phẩy 
trước chữ cái (ví dụ, a có giá trị là I thì, a có giá trị là 1000). 

Các hệ đếm vừa nêu đều không tồn tại số 0 (zero). 

Hệ đếm Babilon được hoàn thiện vào thế kỷ IV trước Công 
nguyên bởi sự xuất hiện của số 0 (ở đầu một con số, hoặc ở giữa, 
nhưng không bao giờ ở cuối) trong các văn bản toán học. Số 0 
bất nguồn từ từ synya, có nghĩa là “không có gì” trong tiếng 
Phạn, trở thành sifr trong tiếng Arập và được Léonardo 
Eibonacci (1174 - 1250) người Italia Latinh hóa thành zephirum 
và được gọi là số 0 vào năm 149] trong một thảo luận ở 
Florence. 

Vào thế kỷ Vở Ấn Độ đã xuất hiện hệ đếm thập phân, sử 
dụng 10 chữ số từ 0 đến 9 như ngày nay. 

Thời Ai Cập cổ đại người ta đã viết các số như sau: đối với 
mỗi số của một hàng đơn vị nào đó họ dùng một ký hiệu cố định 
ghỉ lại nhiều lần, ví dụ số 2532 viết là: 


%%€€€€€AaAñ/ 


Ở đây số được ghi ký hiệu /N tương đương với 10 số ghỉ 
ký hiệu “^, số ghi ký hiệu lại tương đương với 10 số ghi ký 
hiệu/ZÀ ,... Từ phải sang trái các loại ký hiệu “cứ 10 số lại tăng 
lên một nấc”, tức là “cứ đến số 10 lại tăng lên một nấc”. 


105 


www.VNMATH.com 
Nhân loại coi những thứ đã quen thấy ấy như là thứ “có sẵn 
như thể”. Trẻ con từ nhỏ đã học toán theo cách nghĩ “cứ đến số 
10 lại tăng lên một nấc” rồi lớn dần lên vẫn nghĩ như thế, ít ai 
nghỉ ngờ mà tìm ra xuất xứ của nó. 
Kỳ thực hệ đếm thập phân bất nguồn từ cách tính mười ngón 
tay từ rất xa xưa. Chữ số được ghi như bảng 15-1. 


Bảng 15-1 


Chữ số Cách ghi 
L9 n0 TT 3 4]s5|9® 


La Mã |t|n|m|w|v|vi 
Trung Quốc cổ đại | ! | II | 1M | HH |HHE| T 
Ấn Đọcổdi | ![tP]P|F|d|4 


Ngày nay, khi chúng ta viết số 2532 thực tế là chúng ta đã 
sử dụng phép “cứ đến số 10 lại tăng lên một nấc”, tức là: 
2532 =2 x 10” + 5 x 102+ 3 x 10! +2, 


Có thể tưởng tượng rằng, giả sử bắt đầu từ sự hỗn độn, trong 
quá trình tiến hóa hàng triệu năm trước mà loài người sinh ra 
nhiều tay chân thì cách ghi số của chúng ta ngày nay hẳn không 
phải như đã nói ở trên. 

Bây giờ chúng ta thử mở rộng tưởng tượng phong phú này 
sang những sinh vật có trí tuệ trong không gian bao la. Thiết 
tưởng rằng “Người ngoài hành tỉnh” liên lạc với chúng ta là 
những người chỉ có đôi tay trần trụi như nắm đấm. Vậy họ phải 
dùng phép tính số “cứ đến số 2 lại tăng lên một nấc”. 

Trên bàn để một tá bút chì, học sinh trên Trái Đất chúng ta 
sẽ viết một cách đúng đắn số bút chì là 12. Giả sử có ai đó viết 
thành 1100 thì người ta cho rằng viết sai. Song đây lại là số một 


106 


www.VNMATH.com 
tá mà “Người ngoài hành tỉnh” sử dụng theo hệ đếm nhị phân 
(cứ đến số 2 lại tăng lên một nấc). Ta dùng dấu hiệu (2) để biểu 
thị hệ đếm này cho khỏi nhầm lẫn với các hệ đếm khác. 
Ví dụ: 
11002y=1x22+1x2?+0x2l+0=8+4=12 (5-1) 
101012y=1x2+0x2°+1x2?+0x2'+ 1= 


=l6+4+1=2l. (15-2) 
Vế phải của (15-1) và (15-2), 
trên thực tế là cách làm sao cho 2| 1%, ° scist | 
phép “cứ đến số 2 lại tăng lên 2 I—>~- Kia: 
một nấc” lại trở thành hệ đếm nh ca b 
thập phân (cứ đến số 10 lại tăng 2L. 4 -e~ 0 
lên một nấc). Nhưng làm sao để 212 — 0 


hệ đếm thập phân thành hệ đếm 
nhị phân? Sau đây là cách làm 
2t › Hình 15-1 
có hiệu quả. 

Chẳng hạn, muốn viết số 7l 
theo hệ đếm nhị phân, ta lấy 71 chia cho 2, được thương là 35, 
viết 35 dưới 71, số dư 1 viết vào cột bên phải. Lấy thương chia 
tiếp cho 2 như trên, nếu chia hết cũng viết số 0 vào cột bên phải. 
Lập lại quá trình trên cho tới khi thương bàng 1. Số l cũng viết 
sang cột bên phải (hình 15-1). 

Từ cột bên phải ta viết ngược lên được một dãy số và đó là 
cách biểu thị số 71 theo hệ đếm nhị phân: 


71 = 100011 1,a;. 


Bạn đọc rất dễ dàng đối chiếu hai hệ đếm (bảng 15-2). 


107 


wWww.VNMATH.com 


Bảng 15-2 
Hệ đếm Hệ đếm Hệ đếm Hệ đếm 
thập phân nhị phân thập phân nhị phân 
1 l 9 1001 
2 10 10 1010 
3 II H 1011 
4 100 12 1100 
5 101 13 1101 
6 110 14 I110 
7 II 15 111 
§ 1000 l6 10000 


Ưu điểm lớn nhất của hệ đếm nhị phân là mỗi đơn vị số chỉ 
có hai trạng thái 0 và 1, điều này khiến chúng ta có thể thông 
qua phương pháp giản đơn, như trắng và đen, hư và thực, phụ 
và chính, chấm và gạch, nhỏ và to, tối và sáng, .... để biểu thị. 
Sau đây là mấy cách biểu thị số 7! dùng hệ đếm nhị phân 
(bảng 15-3). 


Bảng !5-3 

Biểu thị bằng Biểu thị số 71 theo hệ đếm nhị phân 
Ovà] 1 0 0 9 lì 1 1 
Trắng và đen ° ° o ° ° ° « 
Hư và thực ~ bại $¿ vẻ _ _ ~ 
Phụ và chính + _ " = + + + 

hi L lR 

Chấm và gạch - . Ẫ ` su “ im 
Nhỏ và to là) S ° ° o o l) 


Đương nhiên hệ đếm nhị phân cũng có nhược điểm, chẳng 
hạn như cùng biểu thị số 71 thì hệ đếm nhị phân sẽ phải dùng 


108 


www.VNMATH.com 
một dãy số dài hơn khi dùng hệ đếm thập phân. Có trường hợp 
hệ đếm thập phân lại tỏ ra rất phức tạp, nhưng rếu dùng hệ đếm 
nhị phân thì lại rất đơn giản. 

Sau đây là câu chuyện truyền thuyết cổ lý thú thể hiện sinh 
động nhận xét này: 

Chuyện rằng, nhà vua Shehan nước Ấn Độ cổ đại định trọng 
thưởng cho người phát minh ra cờ tướng là tế tướng 
Sisapandayier. Vị tế tướng thông minh này thỉnh cầu quốc vương 
rằng: “Tâu bệ hạ, xin người thưởng cho thần số thóc như sau: từ 
ô thứ nhất của bàn cờ là I hạt thóc, ô thứ hai 2 hạt, ô thứ ba 
4 hạt, tức là ô sau gấp đôi ô trước, bệ hạ cho bày thóc lên đủ 
64 ô trên bàn cờ là đủ ân thưởng cho kẻ tôi tớ này rồi”. 

Nhà vua khẳng khái hứa thưởng cho tể tướng theo yêu cầu. 
Vua cảm thấy lời thỉnh cầu của tể tướng có phần quá ít ỏi. 

Công việc tính toán bắt đầu, quốc vương nhanh chóng phát 
hiện ra rằng, lời hứa của mình không có cách gì thực hiện được, 
bởi vì số thóc tính ra là: 

ĐÄjgiSG)! 
1+2+22+21+2!+...+252= vn: =25t-1= 
= 18 446 744 073 709 551 615. (hạt) 

Đây là số dài tới 20 chữ số, tương đương với sản lượng thóc 
của cả thế giới sản xuất trong 630 năm hoặc sản lượng lúa mì 
sản xuất trong gần 2000 năm như năm 1999. 

Kết cục của truyền thuyết này chắc bạn đọc cũng suy đoán 
được là nhà vua không thể đủ thóc thưởng cho tế tướng. Có điều 
là nếu dùng hệ đếm nhị phân để biểu thị số thóc này thì chỉ dùng 
64 chữ số J và hình thức lại rất giản đơn: 


64 chữ số I 


109 


www.VNMATH.com 
Hệ đếm nhị - 
phân còn có lợi ở 
chễ dễ thể hiện 
các số, ví dụ số 9 


h Nguồn điện p 
theo hệ đếm thập 
phân, được viết lê 1h 
là 1001 theo hệ 


đếm nhị phân và 
chỉ cần 4 bóng 
đèn thể hiện 
bằng “sáng, tắt, tất, sáng” là được. Như vậy là nhờ có hệ đếm 
nhị phân mà các số có thể biểu diễn được bởi dãy bóng đèn điện 
(hoặc bóng điện tử). 


Đèn x 


Hình (5-2 


Đồng thời, với hệ đếm nhị phân thì các phép toán logic (các 
phép toán liên kết mệnh đẻ) lại đơn giản lạ lùng. 


Nếu mạch điện được mắc hai công tắc p và q song song như 
hình 15-2, ta có: 


- Khi p và q cùng tất (mở, như hình vẽ), ứng với trường hợp 
hai mệnh đề p và q đều sai, lúc đó mạch không có điện (đèn x 
không sáng): 


xX=p+q=0+0=0. 
- Khi p bật (đóng) và q tắt thì dòng điện chạy qua p, đèn x 
sáng, tức là: 
X=p+q=l+0=l. 
- Tương tự, khi p tất và q bật thì dòng điện chạy qua q, đèn x 
sáng. tức là: 
X=p+q=0+l=l. 


- Khi cả p và q đều bật thì dòng điện chạy qua cả p và q, đèn 
x sáng, tức là: 


110 


www.VNMATH.com 
x=p+q=l+l=l. 


Mạch điện mắc 
như ở hình 15-2 ứng 
với phép tuyển (tổng 
logic, bảng 2-2). 

Nếu. mạch điện 
được mắc hai công tắc 
p và q nối tiếp như 
hình 15-3 ta có trường „ 
hợp ứng với phép hội 
(tích logic, bảng 2-3). 

Tương tự đối với 


Hình 15-3 


phép trừ, phép chia và các phép tính khác. Với các phép tính có 
nhiều số hạng, ta chỉ cần ghép các mạch điện đơn giản ở trên lại. 


Nhờ dòng điện truyền trong dây dẫn với vận tốc xấp xỉ với 
vận tốc ánh sáng (gần 300 000 km/s) nên các mạch logic làm 


việc rất nhanh. 

Quy luật các phép toán logic 
mệnh để vừa nêu ở trên có thể quy 
nạp làm 8 chữ: “cách thức như cũ, 
hệ đếm nhị phân”. Có điều là, đối 
với phép trừ, nếu gặp số 0 bên trái 
(phía trên) và số l bên phải (phía 
dưới) thì phải mượn số 1 bên trái số 
0 mà trừ (xem bảng 15-4 và ví dụ 2 
dưới đây). Sau đây là một số ví dụ 
(bên phải là đối chiếu theo hệ đếm 
thập phân): 


Bảng 15-4 


p— 


=X 


— |'Ø 


0 


F 


&|—=|C| |. |.= 
c|—=.-|C\l* 


III 


b3 


www.VNMATH.com 


Ví dụ 1. 11012y+110;=? 
L1 01 1 3 
l8. kIẾẾ: - 

1 001 1 L9 

Ví dụ 2. 10101¿—1010a; =? 

1l 0101 _2 1 
l0 10 _1 0 
101 1 L1 

Ví đụ 3. 10111¿x 101¿y=? 

L0 111 ., 2 3 
_ #6Ö j XC ng 
l0 1 11 L1 5 
00000 

[0 1 1 1 

11 10011 

Ví đụ 4. 1101112,:101¿y=? 

1 I1 0111 I0 1 

l1 01 l0 1 1 5 5|5 

0 0 11 1 5 I1 

— 1 0 1 0 5 
0 101 5 

R l0 1 0 
000 


Cứ phỏng theo các ví dụ ở trên, bạn đọc có thể soạn ra được 
rất nhiều bài tập. 


112 


www.VNMATH.co 

Trở lại với “Người ngoài hành tỉnh”. Ổ trên 
ta đã từng nghĩ rằng “Người ngoài hành tỉnh” tay 
không có ngón. Đương nhiên có thể họ có “ba 
đầu sáu tay” hoặc tay họ có bốn ngón, tám ngón, 
nên tính toán của họ theo quy luật của hệ đếm tứ 
phân hoặc hệ đếm bát phân,... Nhưng dù sao, chỉ 
cần “Người ngoài hành tỉnh” có bộ óc phát triển 
thì họ không thể không hiểu hệ đếm nhị phân đơn 
giản. : 

Trên cơ sở những nhận thức đã nói ở trên, 
ngày 16-11-1974, các nhân viên công tác tại Đài 
thiên văn Ruik (Đức) và Đài thiên văn Aleixipho 
(Mỹ) đã phóng tên lửa có tính tượng trưng lên 
bầu trời để giới thiệu Trái Đất cho “Người ngoài — Hình 15-2 
hành tinh” chưa biết. Tín hiệu phát lên những đám sao hình cầu 
thuộc chòm sao Tiên Nữ Múa M:;. Chòm sao này cách xa Trái 
Đất chừng 25 000 năm ánh sáng. 

Dùng hệ đếm nhị phân với 1679 tín hiệu đen trắng và phát 
xung trong 3 phút để miêu tả tri thức Trái Đất (hình 15-4). 

Ở hình 15-4, từ đưới lên trên các ký hiệu lần lượt là: kính 
viễn vọng Airayxipo, bản đồ sơ lược của các hành tình hệ Mặt 
Trời, hình con người, ... 


Để bạn đọc thấy rõ hơn, nhóm ký hiệu trên cùng ở hình 15-4 
đã được phóng to như hình 15-5. Bạn đọc có thể dùng một cái 
thước, lấy cạnh thước đặt đúng mũi tên ! thì bạn sẽ phát hiện 
thấy một điều kỳ lạ: đầu trên mép thước là số bậc hệ đếm nhị 
phân, được biểu thị bằng các ô đen và trắng 1, 2, 3,.... L0, chỉ có 
điều là vị trí cao 8, 9, 10 đã lấy xuống đặt vào bên trái. Hàm ý 
của nhóm tín hiệu này là ngôn ngữ số học của giải tích số hệ 
đếm nhị phân mà chúng ta vẫn sử dụng. Đây là nội dung có liên 


113 


www.VNMATH.com 

quan đến hóa học và sinh 
vật: 5 loại nguyên tố tạo 
thành sự sống trên Trái Đất, 
số thứ tự nguyên tử của 
hidro, cacbon, nitơ, oxi và 
phốt pho, theo thứ tự từ trái 
sang phải là: 1, 6, 7, § và 15. 

Khi phát tín hiệu lên 
chòm sao M,; cần sử dụng Hình lã-5 
năng lượng phát xạ gấp 
nghìn vạn lần ánh sáng Mặt Trời. Trong vòng 3 phút, Trái Đất là 
ngôi sao sáng nhất của hệ ngân hà. 


Chỉ mong rằng hệ đếm nhị phân giúp cho “Người ngoài 
hành tỉnh” hiểu được loài người trên Trái Đất hiện thời! 


1ó. Nguyên lý khoa học của ma thuật "đoán họ" 

Trong thực tế, có nhiều hiện tượng nếu chỉ quan sát bên 
ngoài thì rất khó biết rõ bản chất bên trong. Các câu chuyện sau 
đây sẽ phần nào thể hiện điều này: 

Tính nhẩm là việc làm nhiều người hứng thú. Chúng ta hãy 
xem xét trường hợp sau đây: 

Có hai số đều gồm hai chữ số và có cùng hàng chục, còn 
hàng đơn vị thì bù nhau thành 10. Tích của hai số này có thể viết 
ngay được. Ví dụ: 

19x 11=209; 
97 x93 = 9021. 

Cách tính nhẩm là: lấy số hàng chục (giống nhau) nhân với 

số đó cộng 1 sẽ được phần đầu của kết quả: 
Ix(l+l)=2 


114 


www.VNMATH.com 
9x(9+1)=90 


Tích của hàng đơn vị của hai số 
là hai số cuối của kết quả: 
9xI=09 
7x3=2l. 


Sau đây là một loại phép nhân 
đặc biệt: 

Ví dụ, bạn muốn tìm tích của 29 x 17. Trước tiên lấy số 29 
chia 2, được 14, viết 14 dưới số 29. Lại lấy số 14 chia 2, được 7, 
viết 7 dưới 14... Cứ thế chia 2 cho đến khi còn 1, như cột 1 của 
bảng 16-1. 

Đối với số 17 thì lại làm ngược Bảng 16-1 


lại, nhân với 2 và viết kết quả lần 20 I7 T 
lượt ở dưới, như cột 2 của bảng 16-].. 
Tiếp theo ta gạch bỏ số chẩn ở cú Shu 
cột | của bảng 16-l và tương ứng gạch IEBSESIP6...- S0) 
bỏ cả số cùng hàng ở cột 2. Cuối cùng, 3 136 J 
cộng các số còn lại ở cột 2 sẽ được kết I 272 
quả 493, tức là 29 x 17 = 493 (xem R 
bảng 16-2). Đảng 16-2 
Điều kỳ điệu này do đâu mà có? 29 17 
Ta đã đưa 29 vẻ dạng hệ đếm TÁC + 
nhị phân (cột l bảng 16-1). Từ dưới 7 68 
lên tính chấn - lẻ của đãy số là: lẻ, 3 136 
lẻ, lẻ, chắn và lẻ. Coi lẻ là 1, chẩn là 1 272 
0, ta có: 11101. Đây chính là hình 


thức của hệ đếm nhị phân. 493 


Dãy số ở cột 2 bảng 16-1 có thể viết: 


115 


www.VNMATH.com 
17x20, 17x2! 17x2?⁄ 17x2 17x2t. 
Sau khi gạch bỏ số chấn ở cột l và số cùng hàng ở cột 2 
bảng 16-2, ta có: 

493 = 17x 2!+ 17x22 + 17x 2? + 17 x20 
=17x(2+2?+22+ 1) 
=17x111012=17x29, 

Có một trò chơi gọi là “đoán số” mà hình thức của nó cùng 
chung nguyên lý như cách tính nhẩm ở trên. 

Lấy 5 tờ giấy hình chữ nhật như con bài tú-lơ-khơ, trên đó 
viết các số sau đây: 

TờiI: I1, 3, 5,7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 


31. 

TờII: 2, 3,6,7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 
31. 

TờIH: 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 
31. 

TờiIV: 8, 9, 10, II, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31. 


TờV: 1ó, 17, I8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, và chuyển thành dạng : 


4 
567 
12 13 14 
15 20 21 
22 23 28 
20 30 31 
qD (I) 


116 


www.VNMATH.com 


V) 


(V) 


Bây giờ bạn có thể bắt đầu trò chơi: bạn yêu cầu người chơi 
nhớ kỹ một số từ 1 đến 31, rồi đưa 5 tờ giấy ở trên cho người đó, 
yêu cầu lấy ra các tờ giấy có số mà người đó đã chọn. Bạn chỉ 
cần cộng các số hàng trên cùng của các tờ giấy mà người đó vừa 
lấy ra, đó chính là số mà người chơi chọn. Ví dụ, số mà người 
chơi chọn là 21. Người đó lấy ra ba tờ giấy (), (ID và (V) có số 
21. Số ở hàng trên cùng của ba tờ giấy này là 1, 4 và 16. Vậy số 


mà người chơi chọn là: 
L+4+16=2I. 


Trò chơi này có vẻ thần kỳ nhưng thật ra là rất đơn giản, 
chịu khó quan sát một chút sẽ biết: dòng trên cùng của các tờ 
giấy viết theo hệ đếm nhị phân: 


0 00 
0 00 
0 01 
0 1 0 
1 0 0 


0 
1 


0 
0 
0 


lạy =1 
0; =2 
0¿y =4 
0¿y =8 
0¿; = l6 , 


117 


www.VNMATH.com 
Nếu một số nào vú bên xuất hiện ở các tờ giấy (D (II) và (V) 


mà không xuất hiện ở các tờ giấy (ID và (IV) thì số đó phải là: 
10101¿2;=l6+0+4+0+l1=2l1. 


Tương tự trò chơi “đoán 
số” là cách “đoán ngày trong 
Tm . Ta cố bảng số ghi 
các số chỉ ngày trong tháng 
(bảng 16-3). Bạn chọn một 
ngày nào đó và cộng các số 
của hàng đầu tiên trong bảng 
16-3 của các cột có ngày 
được chọn, sẽ tìm được con 
số chỉ ngày đã chọn. Ví dụ, 
bạn chọn ngày 25. Như vậy 
các cột 1, 4 và 5 có số 25. 
Ta có: 


Bảng 1ó-3 


I+8+l6=245. 


Nếu bạn đọc muốn biến 
thành trò chơi “đoán ngày 
trong tháng” thì chỉ cần làm 
hai bảng 16-3 (giống nhau): 
bạn một bảng, người chơi 
một bảng. Bạn chỉ cần yêu 
cầu người chơi nói các cột 
nào trong bảng 16-3 có ngày chọn, bạn thực hiện như trên sẽ 
đoán được. 


Trò chơi “đoán số” cũng có thể biến thành trò chơi “đoán 
họ”. ' 


I18 


, www.VNMATH. 
Lấy sáu tờ giấy hình chữ K4 


nhật như trò chơi “đoán số”: 
tờ thứ nhất viết 32 họ thường 
gặp (hình 16-1), năm tờ giấy 
còn lại vẽ các vòng tròn rồi 
đục lỗ như hình 16-2. 

Khi bắt đầu chơi (làm ảo 
thuật), bạn yêu cầu người 
chơi chọn các tờ giấy ở hình 
16-2 có họ của mình ra, nếu 
không có thì các tờ giấy đó Hình ló-I 
lật sấp lại. Xếp các tờ giấy 
có họ để ngửa lên, các tờ giấy không có họ để sấp vào chồng 
khít lên nhau. Khi đó sẽ có một lỗ tròn xuyên suốt cả năm tờ 
giấy. Lỗ tròn này tương ứng với vị trí ghỉ họ ở tờ giấy (hình 16-1) 
đặt dưới cùng. 

Ví dụ, người chơi có họ Chu, như vậy các tờ (D, ), (HH) và 
(V) để ngửa, chỉ tờ IV để sấp. Sau khi sắp các tờ giấy đó chồng 
khít lên nhau ta thấy lỗ tròn xuyên suốt ứng với họ Chu ở tờ giấy 
hình l6 - L ở dưới cùng. 


"Trương Ị 


Đây là một trò ảo thuật lý thú, bạn hãy thực hiện như hướng 
dẫn, bạn sẽ làm người xem kinh ngạc. 


119 


l@ Mạc 


www.VNMATH.com 


©w Lý Tiệu (CC) O| Võ 3 Tiẹu C) 
CÔ Tống C Trương Í | chụ Hong C) (3||(C} Chu C) Vương 
l2 3p ||C Tần tám ÍÍ pệ CO) Phạm 
€h“ 3 pươngC)||C3 CÔ Tôn Hà me O bn 
O bó CO Nguyên | | Tổng Dưỡng) Tên Ó  Deng C) 
@ Tô Qbạg |JTô PhnO O||OT® Q@ Mò 
Phạm C3 tám || O Hưm Ngưyn|| lê 0e Ô 
Hà (CO Giang C) ŒQw_ Bản || cao Nguyễn 
qŒ) qM) am 
01010060) 91017019 
Mạc Ngô Lý Triệu CC) @ 
90610 Đ0)Ì G160 6sne 
Tống Lâm Trương Vương | | C3 @ @ @œ 
Lý Chư luu Đào 
€6 23.90) 6 
Trần Tạ Huỳnh Nguyễn Triệu Hoàng Phạm Giang 
@) œ@ Oœ Oœ Trương Lã Trân Tôn 
Lưu Phạm Du Dương 


L 


lệ Trịnh Lâm Vương 


qY) 


120 


(®) 


Hình 16-2 


www.VNMATH.com 
17. Bí mật quyết tháng của "trò chơi que diêm"” 

Sức hấp dẫn của các trò chơi đối sách mà nhiều người thích 
là ở chỗ hai bên đều có cơ hội giành phần thắng. Ai cũng đều có 
thể vận dụng trí tuệ của mình để tìm sách lược giành thắng lợi, 
đều mong mình có suy luận cao hơn đối phương. Nếu hai bên đã 
biết đối sách của nhau thì bí mật, bất ngờ sẽ không còn nữa và 
trò chơi trở nên kém hấp dẫn. 

Hứng thú của các nhà toán học lại hoàn toàn khác, họ gắng 
sức suy luận để làm rõ sách lược giành phần thắng trong trò chơi 
hoặc khả năng giành phần thắng bao nhiêu. Bởi vì họ cho rằng, 
những phương pháp toán học có được do việc nghiên cứu mô 
hình đối sách còn quan trọng hơn nhiều so với sự ăn thua trong 
đối sách. Có điều là, dù các nhà toán học đã có những kết luận 
chính xác thì chưa chắc người đời đã biết hết, nên người ta vẫn 
vui vẻ chơi. 

Năm 1912, nhà toán học Ernst 
Zermelo (1871 - F953) người Đức đã 
nghiên cứu đối sách trong cờ vây!" 
và đã chứng minh rằng, trong các 
cách đối phó nhất định có một cách 
chẳng cần biết đối phương hành động ` 
như thế nào vẫn có thể giành phần "- 
thắng hoặc hòa cờ, song vẫn không ` \ 
hề ảnh hưởng đến hứng thú của người ` 
chơi cờ và những cuộc đấu cờ trên 

"5... Ä sụÉ 4 E.2ermela 
thế giới vẫn liên tiếp được tổ chức. 


Có một trò chơi dùng các que diêm rất lý thú, các nhà toán 


(1) Ở Việt Nam, cờ vây sắp thành môn thi đấu chính thức tại các giải quốc gia. Cờ 
vây có 20 x 20 ô vuông với 300 quân, khi chơi đặt từng quân một để vây nhau. 


12I 


www.VNMATH.com 
học đã nghiên cứu rõ ràng, nhưng tới nay nó vẫn rất hấp dẫn 
với nhiều thanh - thiếu niên và trở thành trò giải trí ngoài giờ 
học, những lúc rảnh rỗi. Trò chơi này bắt nguồn từ Trung Quốc 
và khoảng thế kỷ I đã truyền sang châu Âu, được đặt tên là 
“Nim”, còn gọi là trò chơi hai người Trung: Quốc”. 

Cách chơi như sau: Có ˆ 
mấy đống que diêm, số que 
diêm trong mỗi đống là tùy ý. 
Bây giờ hai người A và B thay 
nhau lấy các que diêm, đến 
lượt thì phải lấy và mỗi người 
chỉ được lấy một số que diêm 
trong một đống nào đó, có thể 
lấy cả đống đó, nhưng không 
được lấy sang đống khác, tức 
là không được lấy một lần 
trong cả hai đống. Quy ước 
rằng ai lấy hết que diêm cuối cùng là người đó thắng. 


Các nhà toán học đã hoàn toàn nấm vững bí quyết giành 
phần thắng của trò chơi “Nim” này. Để bạn đọc hiểu được bí 
quyết giành phần thắng, chúng ta hãy lấy vị trí giành phần thắng 
trong trò chơi mà suy xét. Ta dùng ký hiệu p, q, r, s, t,... để biểu 
thị trạng thái que diêm trong đối sách. 

Chẳng hạn như (2, 2) biểu thị là có hai đống que diêm, mỗi 
đống có 2 que điêm; (1, 2, 3) biểu thị là có ba đống que diêm và 
thứ tự mỗi đống có I, 2, 3 que điêm. 

Rõ ràng là (1,1)* là vị trí giành phần thắng, điều này có thể 
chứng minh trực tiếp. 

(2.2)* cũng là vị trí giành phần thắng. Nếu A sau khi lấy còn 
(2,2) thì dù cho B có ứng phó thế nào chăng nữa, A vẫn thắng 
(hình I7-I). 


122 


www.VNMATH.com 
Cũng như vậy, (1, 2, 3)* 


cũng là vị trí giành phần Ậ 
thắng. Nếu A sau khi lấy : 
còn (1, 2, 3) thì B có thể lấy 


các dạng như sau: „ I[ TH 
I. Blấy lở đống thứ  * mã [ o ] 


1, còn (2, 3) 
A lấy I ở đống thứ 3, 
còn (2, 2)*, thắng. 
- 2, Blấy lở đống thứ 3, còn (1, 2, 2) 
A lấy 1 ở đống thứ 1, còn (2, 2)*, thắng. 
3. B lấy I ở đống thứ 2, còn (1, 2, 3)* 
A lấy 3 ở đống thứ 3, còn (1, 1)*, thắng. 
4. Blấy 2 ở đống thứ 2, còn (1,3) 
A lấy 2 ở đống thứ 3, còn (1, 1)*, thắng. 
5. Blấy 2 ở đống thứ 3, còn (1, 2, l) 
A lấy 2 ở đống thứ 2, còn (1, 1)*, thắng. 
6. Blấy 3 ở đồng thứ 3, còn (1,2) 
A lấy I ở đống thứ 2, còn (1,1)*, thắng. 
Tiếp tục phân tích như vậy thì có thể biết là (n, n)* đến 
(1,2n, 2n + 1)* đều là những vị trí giành phần thắng. 


Hình 17.1 


Vậy nói chung, ở vị trí nào mới giành phần thắng? Quá trình 
tìm câu trả lời đương nhiên là rất vất vả, song bạn đọc không 
phải tìm theo con đường quanh co như vậy, các nhà toán học đã 
chứng minh cho ta cách giành phần thắng. 

Ta viết số que diêm của mỗi đống thành hàng theo quy tắc 
của hệ đếm nhị phân. Có bao nhiêu đống que diêm thì có bấy 
nhiêu số hiệu hệ đếm nhị phân. 


www.VNMATH.com 
Ví dụ (2,2) ; (1,2,3) ; (3,6,7) : (4,5,6,7) có thể viết tương 
ứng thành: l 


=..œ 


1 
I 0 1 1 1 I 1 1 
Chẩn |Chân Chẩn|Chấn  Chẩn| Lẻ [Chân Chấn Chẩn |Chấn 


1 
1 1 1 1 
1 
h 


= © —= ©C© 


Viết số que diêm trong các đống theo hàng (ngang), cộng 
các cột (dọc) và viết kết quả theo chấn hoặc lẻ (chấn: số lượng 
số 1 chẩn, lẻ: số lượng số ! lẻ). 

Nếu được kết quả toàn chăn thì trạng thái tương ứng của các 
đống diêm được gọi là trạng thái chính xác. Các nhà toán học 
cho ta biết rằng, trạng thái chính xác là vị trí giành phần thắng, 
trạng thái không chính xác là vị trí thua. 


18. Máy tính điện tử làm được những gì? 


Bàn tính là tổ tiên của máy tính. Sự phát minh ra bàn tính là 
niềm tự hào của loài người. Bàn tính được người Babilon phát 
minh từ khoảng 3000 năm trước Công nguyên. Bàn tính đầu tiên 
là một tấm bảng gỗ được rải cát mịn, trên đó các con số được 
viết lên, nên có tên là abaque (bụi), về sau có dạng “bàn tính 
gáy” như ngày nay. 

Bàn tính gáy xuất phát từ ý tưởng khi người tù trưởng dùng 
cành cây xuyên qua các đốt xương sống thú vật phơi khô để đếm 
số thú săn được và số người cần được chia thức ăn. Bàn tính gây 
là những que tre hoặc gỗ (về sau là sắt) xuyên qua các hòn bị và 
đóng thành khung. Bàn tính gảy cho phép thực hiện được các 
phép cộng, trừ, nhân khá nhanh, làm được cả chia và khai căn 
bậc 2. Tất nhiên nó chỉ thích hợp với các tính toán đơn giản và 
có khối lượng nhỏ. 


124 


www.VNMATH.com 

Có tới mấy nghìn năm bàn tính 
đã từng là công cụ tính toán tiên 
tiến, song mỗi lần gạt con tính để 
tính toán thì đều do bộ não của 
người làm tính chỉ huy. 

Năm 1642, (lúc 19 tuổi) nhà 
toán học Blaise Pascal (19.6.1623 - 
19.8.1662) người Pháp đã phát 
minh ra máy (ính số học đầu tiên, 
đó là chiếc máy tính mang tên Pascalin. Phát minh này chưa 
phải là phát minh quan trọng nhất của ông nhưng có ý nghĩa 
mở đầu cho một loạt máy tính mà người ta thường gọi là máy 
tính cơ điện. 


B.Pascal 


Phát minh của B.Pascal là món quà của một người con hiếu 
thảo, muốn đỡ công sức cho người bố khi kiểm ta số sách thu 
thuế. Chiếc máy này gồm hàng loạt các bánh răng cưa liên kết 
mà thành, hoạt động theo nguyên lý như công-tơ-met của xe 
máy, ôtô và thực hiện được các phép tính cộng trừ. Hiện còn 5 
máy tính loại này đang được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật 
và nghề nghiệp Paris và vài nước khác. 

Cũng trong thời gian này, W. Shickard người Đức cũng chế 
tạo được máy tính số học, gọi là đồng hồ tính toán. Máy tính này 
thực hiện được các phép tính số học và khai căn. 

Năm 1667 nhà toán học G.W.von Leibniz đã cải tiến chiếc 
máy tính Pascalin để có thể thực hiện được các phép tính số học. 

Năm 1671, G.W.von Leibniz và năm 1673 Samuel Morland 
(1625 - 1695, người Anh) đã phát minh ra máy tính số học cải 
tiến (trong đó có công của Pafnutinvovits Chebyshev (16.5.1821 
- 8.12.1894). Ngày nay loại này tính này được sử dụng rộng rãi 
dưới dạng quay tay hoặc có nút bấm. : 


125 


www.VNMATH.com 
Máy tính tương tự được chế tạo vào đâu thế kỷ XIX, làm 
việc trên nguyên tắc của von kế và ampe kế, sử dụng các toán tử 
hoạt động tương tự với các đại lượng cần mô hình Đối: Sự tương 
tự sử dụng là tương tự điện. 


Năm 1820, Thomas de Colmur, mặc dầu không biết đến 
công trình của G.W.von Leibniz, đã biến một loại máy tính của 
G.W.von Leibniz thành một loại khác có thể làm được các phép 
tính số học. Đây chính là nguyên mẫu của hầu hết các máy tính 
thương mại được chế tạo trước năm 1875 và nhiều máy khác. 

Nhược điểm của các loại máy tính cơ điện là không chuyển 
tiếp được từ phép tính này sang phép tính khác một cách tự 
động, mà phải do người sử dụng tác động. 

Sacle Babet người Anh đã áp dụng nguyên tắc “bìa đục lỗ” ở 
máy đệt tự động điều khiến bằng số"', do nhà công nghiệp I. M. 
Jacquard (1752 - 1834) người Pháp phát minh năm 1804 để 
nghiên cứu máy tính tự động và năm 1822 mô hình chiếc máy 
này đã được thực hiện, nó có thể làm được 60 phép tính số học 
với những số có 50 chữ số trong ! giây. Hiện chiếc máy này 
đang được trưng bày tại Bảo tàng 
Khoa học London (Anh). 

Năm 1812 nhà toán học Charles 
Babbage (1792 - 1871) người Anh đã 
nghĩ đến việc làm ra chiếc máy tính 
để giúp cho việc tính toán. Ông đã 
khước từ hàm giáo sư Lucas ở 
Cambridge để dồn sức vào việc này 
và bỏ ra hết tài sản riêng để làm 
chiếc máy tính sai phân nhưng vì 
kinh phí hạn hẹp nên phải dừng lại để 


Ch.Babbage 


(Í) Loại máy đệt này trước đây có ở Nhà máy Dẹt Nam Định. 


126 


www.VNMATH.com 
làm chiếc máy tính phân tích có thể tự động thực hiện các phép 
tính số học. Chiếc máy tính này cũng không được hoàn tất do 
lúc đó chưa có các công cụ chính xác cần thiết. Như vậy, sau 
gần 60 năm đồn hết sức lực và tiền của để thực hiện mơ ước 
nhưng cuối cùng ông phải chết trong nỗi thất vọng! 

Năm 1875, Frank Stephen Baldwin (1838 - 1925) người Mỹ 
đã được cấp bằng phát mính cho chiếc máy tính thực hành đầu 
tiên có thể thực hiện được các phép tính số học và năm 1878, 
Willgodt Theophile Odhmer người Thụy Điển cũng đã nhận 
được bằng phát minh của Mỹ về chiếc máy rất giống với chiếc 
máy của F.S.Baldwin. 

Máy tính chạy điện do nhà thống kê H. Hollerith (1860 - 1929) 
người Mỹ đã kết hợp hệ thống.bìa đục lỗ ở máy đệt tự động 
“Jacquard” và các phát minh điện tử để chế tạo ra và được dùng 
vào việc tính toán điều tra dân số năm 1890. Chính ông là người 
đã tham gia lập ra Hãng tính toán lập bảng và ghi chép vào năm 
1911, tiền thân của Hãng máy tính [BM. 

Năm 1937, Alan Mathison Turing 
(1912 - 1954) người Hungari sống ở 
Anh đã cho ra đời máy tính Turỉng 
ảo, đó là tiền đề cho máy tính cơ học 
sau này. Ông là nhà toán học thứ hai 
được Times bầu chọn trong !00 nhân 
vật có ảnh hưởng nhất cho sự phát 
triển nhân loại ở thế kỷ XX (sau Kurt 
Gödel (28.4.1906 - 14.1.1978). Tuy 
vậy, ông đã tự kết liễu đời mình mà 
không ai biết vì lý đo gì. 

Máy tính nhị phân đầu tiên được nhà toán. học G. R. Stibitz 
chế tạo năm 1939 với tên là máy tính rơle mẫu 1 hoặc máy tính 


A.M.Turing 


127 


www.VNMATH.com 
số phức tạp. Đây là một thiết bị logic mà các dữ liệu đầu ra biểu 
thị tổng của các dữ liệu đầu vào. Trong máy tính này đã sử dụng 
những rơle điện hoạt động theo kiểu “tất cả” hoặc “không có gì”, 
tức là sử dụng hai số O và I. 

Máy tính điện cơ đầu tiên ra đời năm 1943 tại Anh và được 
gọi là Colossus. Máy tính này được A.M.Turing khởi xướng, có 
thể xử lý được 5000 ký tự trong 1 giây và được quân đồng minh 
dùng để giải mật mã của Đức trong Chiến tranh thế giới lần thứ II. 

Máy tính có chương trình ghỉ sẵn đầu tiên được H. H. Aiken 
người Mỹ chế tạo năm 1944 theo nguyên lý của Ch.Babbage đưa 
ra năm 1835, đó là chiếc máy tính liên doanh giữa Trường đại 
học Harvard và Hãng máy tính IBM theo hợp đồng của Bộ Hải 
quân Mỹ, gọi là máy tính Harvard Mark I hoặc máy tính điều 
khiển tuần tự tự động IBM (ASCC). 

Máy tính điện tử vạn năng đầu tiên được J. W. Mauchli và 
J.P. Eckert người Mỹ giới thiệu năm 1946 với tên gọi ENIAC do 
yêu cầu cấp thiết của quốc phòng và sau đó phát triển để giải 
quyết các bài toán về năng lượng nguyên tử và tính toán quỹ đạo 
các thiên thể. Đây cũng là hậu sinh của máy tính phân tích của 
Ch. Babbage. Các máy tính này hiện còn được lưu giữ ở 
Washington D.C. 

Máy tính IBM đầu tiên được 
John von Newmann (3.12.1903 - 
8.2.1957) người Mỹ đưa ra ngày 24- 
1-1948, đó là TBM SSEC chiếm diện 
tích 170mỶ, nặng tới 30 tấn, làm việc 
theo nguyên lý của Ch.Babbage đưa 
ra năm 1835, có khả năng thực hiện 
được phép cộng với 3500 số có 
14 chữ số trong 1 giây. Máy tính này 
còn gọi là máy tính “tuân tự” hay 


J.von.Newann 


128 


www.VNMATH.com 
máy tính Newmann có chương trình ghi sẵn (được lưu trong bộ 
nhớ và do đó có thể dễ dàng sửa chữa hoặc thực hiện lại) và tiến 
trình thực hiện tuần tự (một thiết bị “trung tâm” duy nhất lần 
lượt thực hiện các phép toán nhưng mỗi lần chỉ một phép tính). 

Cray I là siêu máy tính thương mại đầu tiên, ra đời năm 
1976 dưới sự chỉ đạo của S. Cray, bab gồm 0,2 triệu mạch tích 
hợp, có thể thực hiện 150 triệu phép tính trong Ì giây. 

Cray X - MP là siêu máy tính ra đời năm 1982, do §. Cheng 
người Đài Loan di cư sang Mỹ thiết kế, bán được nhiều nhất. 

Siêu máy tính Cyber 205 của Hãng CDC đã vượt các siêu 
máy tính Cray, với 700 triệu phép tính trong l giây, nhưng sau 
đó, năm 1986, Cray 2 đã được cải tiến và nâng lên 1,6 tỷ phép 
tính trong l giây. Sau đó ! năm, năm 1987, ETA 10 (cũng của 
Hãng CDC), với 10 tỷ phép tính trong 1 giây. Đến năm 1993 lại 
ta đời siêu máy tính với 100 tỷ phép tính trong 1 giây. Ủy ban 
Năng lượng nguyên tử Pháp đã trang bị máy tính Compaq với 
1000 tỷ phép tính trong 1 giây. 

Đầu năm 1988, Hãng Cray cho ra đời siêu máy tính Cray 
Y - MP tuy khả năng chỉ thực hiện được 2 tỷ phép tính trong Ì giây 
nhưng cho phép thực hiện các mô phỏng phức tạp trong ba chiều 
nên đã làm các nhà sinh học, khí tượng học, hóa chất,... quan tâm. 

Ngày nay máy tính đã làm được rất nhiều việc, kể cả giúp 
cho thầy thuốc khám và chữa bệnh, biết đọc sách và chứng minh 
được hàng trăm định lý in trong các sách toán cao cấp, làm thơ, 
viết nhạc, viết kịch, chơi cờ,... 

Máy tính Deev Blue của Hãng máy tính IBM với 50 tỷ phép 
tính trong I giây, đã từng đánh thắng (giữa năm 1998) nhà vô 
địch cờ vua thế giới GarrI Caxparov người Nga. 

Brutus I là máy tính có thể tự viết những câu chuyện dài tới 
500 từ tiếng Anh. Đây là công trình nghiên cứu trong hơn 


129 


www.VNMATH.com 

10 năm của Bringsjord và David Ferracci ở Trung tâm nghiên 
cứu Watson của Hãng máy tính IBM. Họ đã đặt tên cho “nhà văn 
máy tính” này theo tên của Marcus Brutus - kẻ đã phản bội và 
giết hại nhà độc tài Julins Caesar người La Mã năm 44 trước 
Công nguyên. Bringsjoird đã cài đặt cho máy tính các khái niệm 
bịa truyện dưới hình thức toán học. Đây là chiếc máy tính bịa 
truyện tiên tiến nhất thế giới biện nay, nó còn được mệnh danh 
là “Silicon Hemingway”), Máy tính này làm việc trên nguyên 
tắc của trí thông minh nhân tạo, suy luận logic, toán học, cấu 
trúc truyện, văn xuôi sáng tác và cấu trúc ngữ pháp. 

Cuối tháng 12-1999, Hãng máy tính IBM đã tuyên bố chế 
tạo siêu máy tính Blue Gene (B.G) với I triệu tỷ phép tính trong 
1 giây. 

Mới đây, Cozwile (chuyên gia công nghệ thông tin) đã tiên 
đoán: “Trong 5Ơ năm tới, máy tính sẽ thông minh hơn người, đó 
là sự kết hợp giữa não người vào “não điện”, sẽ tạo ra trí tuệ siêu 
cấp, siêu thông minh”. Tuy vậy, khả năng chế tạo thành công 
một bộ não nhân tạo còn phụ thuộc vào lời giải của một bài toán 
lớn đang đặt ra cho các chuyên gia thần kinh: Bộ não con người 
mã hóa thông tin như thế nào? 

Đối với máy tính, ngoài việc phấn đấu để tăng khả năng tính 
toán, còn nhiều hướng được quan tâm, ví dụ dễ khai thác, giá 
thành hạ, kích thước gọn.... Ngoài cấu trúc song song đang được 
sử dụng thịnh hành, người ta đang nghiên cứu những cấu trúc 
mới, chủ yếu là làm cho máy hợp với trí tuệ nhân tạo. 

Chiếc máy tính điện tử dùng đa mạch quy mô lớn, hàng 
triệu linh kiện và hàng triệu bộ nhớ cao tốc được chế tạo sau này 
có kích thước như bao diêm. Bộ nhớ của máy tính điện tử hiện 


(1) Ernest Hemingway (21.7.1899 - 2.7.1961) là nhà văn nổi tiếng người Mỹ, 
được giải thưởng Nobel văn học năm 1954. 


130 


www.VNMATH.com 
đại là mô hình từ, các thông tín được lưu giữ trong băng từ hoặc 
đĩa từ. Khi một điểm nào đó được từ hóa thì ghi số 1, điểm chưa 
từ hóa thì ghi số 0. Như vậy hệ đếm nhị phân đã trở thành ngôn 
ngữ lý tưởng của máy tính. 

Tốc độ tính toán của máy tính đã được nói ở mục 14 “Kỳ 
tích chưa từng có trong lịch sử toán học”. Tuy vậy, người ta vẫn 
liên tục nghiên cứu cải tiến máy tính để sử dụng ngày càng rộng 
rãi và tỉnh xảo hơn. Nó có thể ghi nhớ, tính toán, phán đoán, so 
sánh, thậm chí có thể phân biệt. Nhưng thực chất máy tính chỉ là 
mô phỏng sự suy nghĩ của bộ não con người, nó chỉ thực hiện 
theo sự sắp xếp của con người. Việc thử nghiệm bắt chước tư 
duy của con người thì máy tính hiện nay vẫn còn như đứa trẻ, 
muốn trở thành người lớn phải phấn đấu vất vả. 

Các thế hệ máy tính được xác định theo loại linh kiện sử 
dụng: 

- Thế hệ đầu tiên, ra đời ở Mỹ, dùng đèn điện tử chân 
không. Loại máy này xuất hiện từ năm 1946 đến năm 1954 (có 
tài liệu nói là đến năm 1958), có khối lượng lớn, tốn năng lượng, 
tốc độ tính toán khoảng 1000 phép tính trong 1 giây. 

- Thế hệ thứ hai, dùng tranzito và mạch in, xuất hiện từ năm 
1955 đến năm 1964. 7 

- Thế hệ thứ ba, dùng mạch tích hợp (SĨ), xuất hiện từ năm 
1965 đến năm 1975 (có tài liệu nói là đến năm 1977), cho phép 
giảm kích thước, giảm giá thành đáng kể, tốc độ tính toán 
khoảng 100 triệu phép tính trong 1 giây. 

- Thế hệ thứ tư, dùng mạch tích hợp cỡ rất lớn (VLSD, xuất 
hiện sau năm 1975, cho phép cài đặt nhiều chức năng phức tạp 
trên một mạch nên giảm được kích thước đến mức rất nhỏ, tốc 
độ tính toán lên đến vài trăm triệu phép tính trong 1 giây, làm 


131 


www.VNMATH.com 
cho giá thành càng hạ, sử dụng rộng rãi hơn. Có tài liệu còn chia 
thế hệ này ra hai loại: 

1987 - 1983, dùng mạch tích hợp cỡ lớn (ISD 

1984 - sau đó, dùng mạch tích hợp cỡ cực lớn (VLS]). 

- Thế hệ thứ năm, dùng tấm quang (Mỹ) hoặc vi tấm (Nhật 
Bản) có khả năng tập trung những ưu điểm tốt nhất của kỹ thuật 
điện tử và quang tử, đó là máy tính quang tử, ra đời năm 1986. 

Thế hệ thứ sáu, gọi là máy tính phân tử hay máy tính sinh 
học, dùng phân tử protien, được chế tạo bằng kỹ thuật sinh học, 
lấy các phân tử protein để chế tạo các tấm sinh học thay cho các 
tấm silic hiện đã đạt tới giới hạn cao nhất của lý thuyết. Do phân 
tử protein nhỏ hơn rất nhiều so với linh kiện điện tử lắp trên tấm 
silic nên mật độ tập trung linh kiện có thể đạt tới 10 - 10'* linh 
kiện trên 1 cm”. 

Một câu hỏi thú vị được đặt ra là: Dùng máy tính có tốt không? 

Tất nhiên là tốt rồi, nhất là khi khối lượng tính toán lớn hoặc 
là đơn thuần chỉ là tính toán... thì máy tính chính là trợ thủ đắc 
lực, vì nó tính nhanh, chính xác. Đối với những người bán hàng, 
người nội trợ,... chỉ cần máy tính cầm tay, ấn mấy cái là cho kết 
quả, thật là tiện lợi! Chính nhờ đó mà máy tính được người ta 
hoan nghênh và được sử dụng rộng rãi. 

Tuy vậy, đối với học sinh phổ thông đang cần phát triển trí 
tuệ, cần luyện tập trí não thường xuyên thì việc dùng máy tính 
sẽ không tốt bằng dùng bàn tính hoặc tính nhẩm, tính bằng bút 
trên giấy. Bởi vì, khi dùng máy tính thì học sinh không phải 
động não, không học tập được gì vẻ quá trình tính toán. Điều 
này thật nguy hiểm, vì sẽ tạo cho học sinh trở thành lười, thậm 
chí còn trở thành đần độn! 


132 


www.VNMATH.com 

Cho nên, đối với học sinh trung học, trường hợp bất đấc dĩ 
mới dùng máy tính. 

Vẻ tốc độ tính toán của máy tính thì khỏi phải bàn, tuy vậy 
một số trường hợp thì tính bằng máy chưa chắc đã nhanh hơn, 
chẳng hạn khi tính: 

1 I 1 1 
+ + +... + 
1x2 2x3 3x4 999x1000 


(18-1 


thì nếu dùng máy tính sẽ tốn nhiều thời gian đưa số liệu vào, nếu 
tính bằng tay thì (18-1) có thể viết là: 
Tố ca ca. 
7, 2..3.:3 1000 1000 , 

Cần lưu ý là, để giúp tính toán thuận lợi, bạn cần nhớ các 
công thức toán học quan trọng, bình phương các số và một SỐ SỐ 
quan trọng như: œ x 3,14 L59 ; 

2 =1⁄41421 — V3 ~1,73205 
log2 ~ 0,3010 
1g3 ~0,4711,... 

Dùng máy tính có thể chứng minh được các định lý hình 
học. Bởi vì, đối với việc chứng minh này thì không có một 
khuôn mẫu nào cả, mà đòi hỏi phải 
linh hoạt, tùy cơ ứng biến. Do vậy, 
người ta luôn nghĩ cách biến chứng 
minh hình học thành chứng minh một 
cách máy móc. Nhà toán học René 
Descartes (31.3.1596 - 11.1.1650) 
người Pháp đã phát minh ra phương 
pháp tọa độ, lập lên môn hình học 
giải tích như đã đề cập đến ở Tập Hai 
của bộ sách này. Đây là bước đột phá R.Descartes 


133 


www.VNMATH.com 


đầu tiên vào nguyện vọng này. Dùng phương pháp tọa độ ta có 
thể biến bài toán hình học thành bài toán đại số, nhưng còn vấn 
đề biến bài toán chứng minh hình học thành phép tính thì sao? 
Từ khi máy tính xuất hiện đến nay, các nhà toán học đã rất thích 
thú với ý tưởng “cơ giới hóa phương pháp chứng minh”. 

Năm 1977 giáo sư toán học nổi tiếng Ngô Văn Tuấn người 
Trung Quốc đã công bố công trình nghiên cứu về vấn đề này và 
được thế giới đánh giá cao, người ta gọi là “phương pháp Ngô” 
(Ngô pháp), được ông viết trong cuốn “Nguyên lý cơ bản của 
phương pháp chứng minh định lý hình học một cách máy móc” 
xuất bản năm 1984). 


19. "Tế bào não" của "máy tư duy" 


Khi người ta phát hiện ra các quy luật của tư duy và nhất là 
sau khi đã diễn đạt được các quy luật đó bằng những biểu thức 
toán học chính xác, các nhà toán học đã cộng tác với các nhà kỹ 
thuật thiết kế các “máy tư duy” thể hiện được các quá trình tư 
duy đó. Ra đời đầu tiên của loại máy này là các máy thủy lực, 
tức là các máy hoạt động dựa trên nguyên tắc sử dụng các chất 
lỏng (thủy). Máy thủy lực gồm các van bố trí theo trình tự nhất 
định, mỗi van thực hiện một trong hai trạng thái tất (ứng với 
mệnh để sai), bật (ứng với mệnh đề đúng). 

Nếu thay các van bằng các công tắc điện và thay các ống nối 
chất lỏng bằng dây dẫn điện thì sẽ được máy điện. Các mạch 
điện trong máy điện được gọi là các cấu kiện logic. 

Trong mục L5 “Tính toán của người ngoài hành tỉnh” ta đã 
biết rằng có thể “cộng” (tổng logic), “nhân” (tích logic), phủ 
định... các mệnh đề bằng các cấu kiện logic. Các cấu kiện logic 
chính là “tế bào não” của “máy tư duy”. Có ba loại “tế bào não” 


134 


N ....„... WWwW.VNMATH.com š 
cơ bản gọi là “cửa vào”, ˆ 


“cửa lưu” và “cửa trống” p 
cấu tạo từ các đèn bán dẫn. 9 X=p+9 
$ 3 
Tương tự như hình : 
15-2 ta có sơ đồ “cửa , 
b) 


vào” là cấu kiện logic có P biêy 
công năng tổng logic 
(phép tuyển) như hình 


19-1. Hình 19-1a là sơ đồ Hình [9i 


-° 


đường điện “cửa vào” W 

được tạo thành từ đèn hai : ' xử 
cực đặt cùng chiều. Do a) 

đèn hai cực có đặc tính là $ 


dẫn điện một chiểu nên 

khi được đặt cùng chiều ỗ 

(theo chiều mũi tên) và b) —†t- x=pqQ 
đầu vào đều là điện thế 3 

thấp (p = 0, q= 0) thì đầu Hình 192 

ra mới có điện thế thấp, 

tức là x=p+q=0. 

Hình 19-Ib là sơ đồ công năng của “cửa vào”. 

Tương tự như hình 15-3 ta có sơ đồ “cửa lưu” là cấu kiện 
logic có công năng tích logic (phép hội) như hình 19-2. Hình 19- 
2a là sơ đồ đường điện “cửa lưu” được tạo thành từ đèn hai cực đặt 
ngược chiếu. Từ kiến thức điện học ta biết rằng chỉ có đầu vào đều 
là điện thế cao (p = q = 1) thì điện trở R mới không giảm điện áp, 
đo đó đầu ra mới giữ mức điện thế cao, tức là x = pq = Ì. 


Hình 19-2b là sơ đồ công năng của “cửa lưu”. 


135 


www.VNMATH.com 

“Cửa trống” là cấu kiện 
logic có công năng phủ định 
(phép phủ định). Hình 19-3a 
là sơ đồ đường điện “cửa R 
trống” được tạo thành từ đèn Xep 
ba cực, đầu vào p, đầu rax. 23 P 
Nếu p= I thì x =0; nếu p = 0 
thì x = 1. Khi đầu vào không 
có điện thế, tức là p = 0 thì 
trong đèn ba cực không có 
điện chạy qua, thế là đầu ra Hình 19-3 
có điện thế bằng điện cực tụ, 
tức là x = 1. Ngược lại, khi có điện thế cao, tức là p= I, trong 
đèn ba cực có điện chạy qua, điện thế đầu ra giảm xuống, do đó 
x ngược dòng điện với p, ta có x = . 


d 


b) P ————>®————- x:p 


Hình 19-36 là sơ đồ công năng của “cửa trống”. 

Sau đây chúng ta xem “tế bào não” của “máy tư duy” phối 
hợp làm việc ra sao? : 

Ví dụ, với một phép 


tuyển đơn giản: đặt p và q kế jy do 
là số cộng cho vào và số p q X y 
được cộng vào; x và y là I ] l 0 
kết quả đầu .ra. Không -t 
còn nghi ngờ gì nữa, x và ] 0 M 1 
y đều biểu thị dạng cấu 0 l 0 | 
kiện logic của p và q. 0 0 0 0 
Trên thực tế chúng ta có 
(bảng 19-1): ồ 
x=pq; + 
y=pq+Pq. xy 


136 


www.VNMATH.com 

Cách tìm dạng cấu kiện 
logic vừa nêu có chút kỹ xảo, 
ở mục sau chúng ta sẽ bàn về 
điều này, Ở đây chúng ta giả 
định đã biết dạng cấu kiện X 
logïc. 

Dựa vào đạng cấu kiện | 
logic, chúng ta có thể vẽ được 
sơ đồ công năng (hình 19-4). Hình 19-4 
Cách lấp đặt này thường gọi 
là “nửa phép tuyển”, 

Sau đây chúng ta xem “tế 
bào não” của “máy tư duy” đã : IỂ) 


phán đoán hai số “to”, “nhỏ” Š { { P5 
Tả saO?. n p<9 p>Q 
Giả sử giá trị điện thếcao -. Hình 19-5... 


nhất của hai số của hệ đếm „ 

nhị phân là p và q. Từ sơ đồ công năng ở hình 19-5 bạn đọc dễ 
nhận ra là khi Dq có tín hiệu vào thì p < q, khi pq có tính hiệu 
ra thì p > q. 

Nếu hai đầu đều không có tín hiệu ra thì chuyển vào so sánh 
điện thế cao thứ hai. 

Bạn đọc thử thiết kế lắp đặt một bộ có ba số cộng với nhau. 
Lắp đặt như vậy gọi là “phép tuyển hoàn toàn”. Trong bộ phận 
tính toán của máy tính điện tử thì cách lấp đặt này được dùng 
rộng rãi. (Gợi ý: Chia làm hai lần sử đụng đạng logic và kết cấu 
của “nửa phép tuyển”). 


137 


' www.VNMATH.com 
20. Đường điện bật - tắt với "lắp đặt tự động" 

“Lắp đặt tự động” dường như là một cụm từ mà người đời 
rất mê. Lắp đặt tự động là một loại xử lý tín hiệu có khả năng 
tiếp thu, xử lý và tiếp tục đưa tín hiệu. Xét từ ý nghĩa này thì 
những “cấu kiện logic” của “cửa vào”, “cửa lưu” và “cửa trống” 
bản thân nó vốn là một loại “lấp đặt tự động” giản đơn nhất: Bởi 
vì, nó có thể đưa tín hiệu chuyển vào, sau đó thay đổi theo 
những quy luật nhất định rồi chuyển ra. 

Điêu chúng ta quan tâm tới là, làm sao để thông qua giá trị 
logic của mệnh để phức tạp mà thiết kế ra một loại “lắp đặt tự 
động” thực hiện nó. Sau đây là một ví dụ sinh động thường gặp: 

Một ngôi nhà 2 tầng, cầu thang có lắp đèn chiếu sáng. Ỏ 
chân cầu thang lắp công tắc p, hành lang tầng 2 lắp công tắc q. 
Yêu cầu là bất cứ ấn công tắc nào cũng đều biến đổi trạng thái 
bật - tắt của đèn được. Giả sử lúc đầu công tắc p, q chưa tiếp nối, 
đèn chưa sáng, nay một người cần chiếu sáng để lên tầng 2, bật 
công tắc p thì đèn sáng. Lên tầng 2 rồi, để tiết kiệm điện, người 
đó tắt công tác q để tát đèn. Người khác lại muốn lên tầng 2, lại 
bật công tắc p và đèn lại sáng,... Hỏi nên thiết kế đường điện - 
công tắc thế nào để phù hợp với yêu cầu vừa nêu? 

Gọi x là mệnh đề phức tạp gồm hai mệnh để đơn giản p, q 
mà phù hợp với yêu cầu vừa nêu, ta dễ dàng liệt kê ra được bảng 
20-1. Để thiết kế một loại lắp đặt khiến nó có thể thực hiện được 
các yêu cầu vừa nêu, trước hết ta hãy làm rõ mệnh đẻ phức tạp 
này. Căn cứ vào bảng giá trị logic của mệnh đề phức tạp, bằng 
một số kỹ xảo, ta có thể xác định được dạng “cấu kiện logic”. 
Kỳ thực loại kỹ xảo này chẳng khó khăn lắm, nó có thể tóm tất 
lại bằng bốn câu: 

Viết ra tất cả tích 

So sánh, cuối hàng 0, 


138 


._. WWW.VNMATH.com 

Thay vào giá trị thật 

Vứt bỏ tích bằng l. 

Câu đầu tiên nghĩa là, viết ra tích của tất cả mệnh đẻ đơn 
giản và dạng phủ định của chúng. Do mỗi mệnh để đơn giản 
trong tích đều có hai trạng thái (mệnh để gốc và mệnh đề phủ 
định), vì thế nếu số mệnh để là n thì tích có tất cả 2" số hạng. 

Ví dụ, nếu có hai mệnh đẻ đơn giản p, q thì tích của nó có 
tất cả 2° = 4 số hạng: 

Pq.Pq. Pq.Pq- Bảng 20-1 


Câu thứ hai nghĩa là, trong các tích 
của các mệnh đề thì nên lấy hay bỏ tích 
nào. Mấu chốt là ở chỗ, “so sánh cuối 
hàng 0”, là chỉ đầu ra của những hàng 
có số 0 ở cuối, như trong bảng giá trị 
logic có dấu + ở hàng ! và hàng 4 trong 
bảng 20-1. 

Tiếp theo, lần lượt đưa vào các số hạng (các tích) từng bộ 
các giá trị logic của các mệnh đẻ đơn giản có mặt ở mỗi hàng 0, 
rồi tính giá trị logic tương ứng của các số hạng. Nếu giá trị logic 
tính được của số hạng nào đó là 1 thì phải vứt bỏ số hạng đó đi, 
cộng (tuyển) các số hạng còn lại (có giá trị logic bằng 0) với 
nhau, ta được dạng “cấu kiện logic” x cần tìm. 


Với ví dụ nêu trên, khi thay các giá trị logic của p, q ở hàng 
có dấu trong bảng 20-Í vào các số hạng, ta có: 

1.Khip=0,q=0, pq =1 thì vứt bỏ B q. 

2. Khi p= 1l,q= I, pq = l cũng vứt bỏ pq. 

Như vậy trong bốn số hạng chỉ giữ lại Bq và pq, tức là ta 
được: 


139 


www.VNMATH.com 
x=pq+pq. (20-1) 
Hình 20-1 là sơ đồ công 
năng trong ví dụ này. 
Hình 20-2 là sơ đồ đường: 
điện - công tắc của “lắp đặt tự 
động” dạng này. 


Từ mục 19 : “Tế bào não” | 
của “máy tư duy” và phần đầu = = 
của mục này chúng ta biết được bá, là) 
: ki : Hình 20-1 


rằng, thiết kế “lắp đặt tự động” 
của mệnh để phức tạp x, trên 


r X 
đại thể có thể chia ra năm bước: I 
s . _) q 
sau đây: Ề NỦ 


1. Liệt kê bảng giá trị logic - Pộ 19 
của mệnh đề phức tạp x 

2. Xác định dạng logic và -, 2Ó 0 CÊNG 
kết cấu của x 


3. Giản hóa dạng logic của x 

4. Vẽ sơ đồ công năng tương ứng 

5. Chọn “cấu kiện logic” và xác định đường điện “lấp đặt tự 
động”. 

Việc bật và tắt công tác có thể dùng để biểu thị mệnh đẻ, 
nhưng mệnh đề phức tạp có được thành lập hay không là do 
bóng đèn cho biết, đèn sáng biểu thị mệnh đề phức tạp được 
thành lập, đèn không sáng (tắt) biểu thị mệnh để phức tạp không 
được thành lập. 

Do đó, đôi khi đại số Boole các mệnh đề, còn gọi là “đại số 
công tắc” hay “đại số bật - tắt”. 


140 


www.VNMATH.com 
Sơ đồ đường điện “lắp đặt tự động” của “tế bào não” của 
máy tư duy như hình 20-3. 


a) " Của vào" bị " Của lưu" 


Hình 20-3 

Tính chân thật của quan hệ p 2 q 0 
(hay của B + q) biểu thị "cửa trống" 
(B) tuyến với q như hình 20-4. 

Sử dụng sơ đồ ở hình 20-3 có thể 
căn cứ vào sơ đồ công năng để xác 
định đường điện “lấp đặt tự động” th 
tương ứng. Với ví dụ đường điện - 
công tắc của đèn cầu thang nêu ở trên, Hình 20-4 
ta CÓ: 

Số hạng đầu của vế phải (20-1) 
biểu thị tích logic pq, tức là tích 
logic của “cửa trống” p và dq. 
Tương tự như vậy với số hạng thứ 
hai, là tích logic của p và “cửa 
trống” q. Do đó mệnh đề phức tạp 
x bao gồm cả hai trường hợp ở 
trên, thể hiện ở hình 21-5. 

Hình 21-5 là sơ đồ đường điện 
- công tắc của đèn cầu thang trong 
ví dụ này. 


~-® ©I 


Hình 20-5 


141 


www.VNMATH.com 

Người tỉnh mắt có thể thấy được hình 20-5 và hình 20-2 thực 
tế là giống nhau (khoảng trống dây ở giữa công tắc chứng tỏ 
đồng thời thao tác). 

Để bạn đọc tự thiết kế đường điện bật - tắt, chúng tôi nêu ra 
các câu hỏi tham khảo sau đây: 

1. Thiết kế một thiết bị khống chế mực nước bể 

2. Thiết kế một đường điện cho một đèn trong phòng với 
yêu cầu là chỗ cửa vào phòng, đầu hai giường đều có công tắc 
giật để ở cả ba vị trí đó đều có thể làm cho đèn này tắt - sáng 

3. Thiết kế một thiết bị trọng tài ba người bỏ phiếu mà đa số 
đồng ý là được 

4. Thiết kế một loại khóa điện bảo mật có ba nút bấm mà 
chỉ khi đồng thời ấn nút p, r thì khoá x mới mở, còn các tình 
huống khác sẽ có tiếng chuông báo động 

5. Thiết kế một thiết bị tích logic có hai số theo hệ đếm nhị 
phân. 


Pq 
x 
T6 
Xyzw 
Gợi ý: 
1. Lắp các công tắc theo thứ 
tự mức nước cao rồi mức nước Hết h h 
thấp q, p. Nước chưa đến mức thì x- vế? 
T Ẵ ọ 
có tín hiệu cho chảy và bơm x x) 
làm việc: 
X=p+Dq. ————llllF———— 
Sơ đồ đường điện như hình ĐH 0n 
20-6. 


142 


www.VNMATH.com 
2. Lắp ba công tắc p, q,r 
thì: sà Ị ĩ 


x=Pđr +pqr+pqr. ‡l 
Hình 20 - 7 là sơ đồ công ——— 
năng của đường điện này. È 
3. Đặt mệnh để ba người bỏ 
phiếu là p, q. r thì: 
x =pq + pr + qr. 
4. Đặt y là mệnh để phức tạp chuông báo động: 


Hình 20-7 


X=pqrs 
Yy=pqr+prs 
Zz= Dqr+ps + pTs + qrs 


W=qs. 


21. Não người và "não điện" 


Sự phát minh ra máy tính điện tử là một trong những thành 
tự huy hoàng nhất của khoa học và kỹ thuật hiện đại. Máy tính 
điện tử không chỉ có khả năng tính toán phi thường và năng lực 
ghỉ nhớ siêu phàm, mà còn có thể bất chước công năng tư duy 
của não người, cho nên nó có thể thay một phản lao động trí óc 
của con người, từ đó máy tính điện tử có tên gọi là “óc điện” hay 
“não điện”. Nói chung máy tính điện tử gồm 5 bộ phận: 


Ba bộ phận thuộc máy chính : 


143 


www.VNMATH.com 
1. Bộ phận điều khiển 
2. Bộ phận lưu trữ 
3. Bộ phận tính toán 
và hai bộ phân bên ngoài 
4. Thiết bị đầu vào 
5. Thiết bị đầu ra (hình 21-1). 


[Thiếtbị dâu vào 
l 


: Hình 21.1 

Ngoài ra còn có bàn điều khiển. 

Bộ phận điểu khiển (còn gọi là bộ xử lý trung tâm hoặc thiết 
bị trung tâm) đóng vai trò “bộ não” của máy, nó là bộ phận chỉ 
huy mọi công việc của bốn bộ phận từ 2 đến 5. Bộ phận lưu trữ 
(còn gọi là bộ nhớ hoặc bộ nhớ trung tâm) để lưu trữ các chương 
trình, số liệu, kết quả trung gian, kết quả cuối cùng. Bộ phận 
tính toán (còn gọi là bộ số học) để thực hiện các phép tính. 
Thiết bị đâu vào (còn gọi là bộ phận đưa thông tin vào máy 
hoặc gọi tất là bó nhập) có bàn phím và phím từ. Thiết bị đâu 
ra (còn gọi là bộ phận đưa thông tin ra ngoài) có bàn hiển thị 
và máy chữ. : 

Hai phần chủ yếu để cấu thành một “cơ chế máy tính” là 
phần cứng và phần mềm. 

Phẩm cứng chỉ toàn bộ máy tính, thiết bị để tạo nên phần 
“xương thịt” của máy tính. Sự phát triển của phần cứng được thể 


144 


www.VNMATH.com 
hiện bằng những thành tựu liên tiếp trên các mặt: thể tích máy, 
mức tiêu thụ điện, dung lượng bộ nhớ, tốc độ tính toán, công 
suất và giá thành của máy. 

Phần mềm dựa trên sự kết hợp những tiên đề toán học logic, 
tập hợp phương tiện chương trình, đảm bảo cho máy hoạt động 
hiệu quả và cung cấp các dịch vụ tiện lợi để khai thác máy, tạo 
nên “phần hồn” của máy tính. Với những khả năng có được từ 
những cải thiện về phần cứng, phần mềm đã dựa vào những thông 
tin về cấu trúc thông tin và logic xử lý, trong đó có các ngôn ngữ, 
phương pháp luận, hệ điều hành. 

Quá trình làm việc của máy tính tương tự như bàn tính. Mắt 
người và tai người tương tự như thiết bị đầu vào, những âm thanh 
và con số được nhập vào não. Thần kinh trung ương của não 
người chính là bộ phận điều khiển, nó chỉ huy tay gảy những con 
tính: bàn tính thì tương đương với bộ phận tính toán. Kết quả 
tính toán hoặc trực quan hiển thị hoặc dùng bút ghi lại hoặc đọc 
lên bằng miệng, tất cả những cái đó tương tự như bộ phận đầu 
ra. Những tư liệu và cách tính toán hoặc nhớ trong não hoặc 
dùng bút ghi lại. Bộ phận nhớ trong não và cuốn vở ghi thì tương 
tự như bộ phận lưu trữ. 

Khi giải một bài toán thường có nhiều tình huống khác 
nhau, tùy theo một điều kiện nào đó được thực hiện hay không. 
Ví dụ bài toán tính lương cho cán bộ, nhân viên cơ quan, giả sử 
có hai loại: một loại là biên chế chính thức, một loại là hợp đồng 
tạm thời. Như vậy là có một phép suy luận logic, tức là dựa vào 
loại 1 hay loại 2 để quyết định tính toán theo một trong hai loại. 
Bài toán như trên gọi là bài toán rẽ nhánh. Nếu dùng máy tính cơ 
điện để tính thì đến chỗ thay đổi loại (rẽ nhánh) người tính nhất 
định phải xem cụ thể để quyết định theo cách nào, tức là cần sự 
hoạt động xen kế của người tính. Trái lại, nếu dùng máy tính 
điện tử thì việc chọn nhánh sẽ được giao cho máy và các quá 


145 


www.VNMATH.com 
trình tính toán được tự động hoá. Bộ phận tính toán của máy đã 
được trang bị những mạng điện để thực hiện các phép tính logic 
cần thiết. Ta chỉ còn phải lấy một chương trình có tính chất suy 
luận logic, trong đó bao gồm cả những lệnh thực hiện các phép 
tính và rẽ nhánh. 

Máy tính điện tử có khả năng xử lý các văn bản nhưng đa số 
các bài toán kỹ thuật vẫn là tính toán trên các số. 

Ba nhà khoa học Niuen, So và Xaimon đã lập ra những 
chương trình cho phép chứng minh định lý và chương trình vạn 
năng giải các bài toán. Phương pháp cho máy tính điện tử chứng 
minh định lý của Vương Hạo người Trung Quốc đã từng gây 
chấn động dư luận thế giới. 

Chuyên gia nổi tiếng về máy tính Maccacti đã xây dựng 
được một hệ thống có khả năng sử dụng những suy luận có lý. 
Một số tác giả nghiên cứu cách suy luận của bộ não người để 
máy tính điện tử thực hiện chương trình theo mô hình đó. Một số 
tác giả khác lại cho máy tính điện tử tiến hành giải quyết các bài 
toán tương tự bằng các phương pháp riêng, không mô phỏng 
theo suy nghĩ của bộ não người. 

Mặc dù xuất phát theo các phương pháp khác nhau như vậy 
nhưng người ta đã thu được các kết quả giống nhau. 

Bộ phận điều khiển không phải là bộ não thông minh nên nó 
không thể ứng phó được một cách linh hoạt trước nội dung các 
bài toán khác nhau, mà chỉ là một cái máy chỉ huy việc thực 
hiện từng bước theo trình tự quy định do con người vạch ra. 

Dựa vào bộ phận điều khiển, máy tính chỉ huy mọi công 
việc và điều chỉnh thông tin cả bộ máy. Nhưng rốt cuộc thì bộ 
phận điều khiến làm việc như thế nào? Vốn là nó phải dựa vào 
trình tự mà người ta đã lập ra: tính gì trước, tính gì sau? Cái gì 


146 


www.VNMATH.com 
so với cái gì? Gập các tình huống nào thì xử lý ra sao?... Người 
ta đã đem những suy nghĩ trong não người và dùng thử ngôn ngữ 
máy tính có thể “lý giải” được ấy để biên soạn thành trình tự đầu 
vào máy, để máy có thể theo ý đồ của con người mà làm việc 
một cách chặt chế và chuẩn xác. 

Mỗi loại máy tính có thứ ngôn ngữ “lý giải” riêng. Ví dụ, 
một loại máy tính sơ cấp và thông dụng trên thế giới có ngôn 
ngữ là ngôn ngữ cơ sở (BASIC). BASIC (Beginners Allpurpose 
Symbolic Instruction Code) nghĩa là số hiệu chỉ lệnh các ký hiệu 
thông dụng cho người mới học (nó cũng có chút ý nghĩa là cơ 
sở, cơ bản). 

Như trên đã nói, chương trình là một loại ngôn ngữ máy tính 
thể hiện các bước giải đề toán trong não người, đo đó muốn soạn 
ra một chương trình (lập trình) trước hết hãy vạch ra “khung” 
các bước giải toán trong não người, sau đó mới theo yêu cầu của 
“khung” viết ra chương trình bằng ngôn ngữ máy tính. ' 

Sau đây chúng ta hãy xem một ví dụ nổi tiếng trong toán 
học, đã có hơn 200 năm lịch sử: 

Ẳn= I+ 2+2 # #2 BH (21-J) 

Khi n rất lớn thì S„ tiến gần tới một hằng số C. 

L.Euler đã phát hiện ra hằng số C này từ thế kỷ XVII, do 
đó cũng gọi là hằng số Euler. Nhưng hằng số này là số hữu tỷ 
hay số vô tỷ? Câu hỏi thú vị này đã được loài người nghiên cứu 
hơn hai thế kỷ rồi mà tới nay vẫn là một sự thách thức! 

Thế thì đại khái hàng số Euler là bao nhiêu? Chúng ta phải 
nhờ máy tính tính hộ. Giả sử n là 1000. Cách tính như sau: 


147 


www.VNMATH.com 
Šn —Šn_¡ "Ít +2+2*.tÝ=hh 


= ¬...". 
2 3 n~I 


Từ (21-2) ta có: 


S. =5 + lật n(t-]| (n>2) 
n 


n 


Do đó ta được: 
5;=l—-lnl=l 


Ÿ3;=Š¡+ I;+n(-;]| 
2 2 


I | 
Siooo = Š5ggo + | ———+In| I——— ||. 
ghƯÖớc cong lim | ma] 


"Khung" các bước giải toán như sau: 
] LIST 
I0 S=1:N=2 


(21-2) 


www.VNMATH.com 
20 S=S+1/N+log(1 - /N) 


30 IFN = 1000 THEN 60 
40 NEĂEN+l T 
50 GOTO 20 ĩ 


60 PRINT "C="; S | [sssrTrnf-Ð ] 


70 END 
sơ? l6 N. NENeT }"goạg <Ấc 10002 
Dãy liệt kê ở trên là chương 9 ñ 
trình BASIC. Đưa chương trình này H<Š 
vào máy tính (ví dụ ApplelI) có thể END 
tính được: 


C=0,577215687. 


Hàng số Euler C = 0,577216. Như vậy kết quả thu được 
nhờ máy tính gần như hằng số Euler đã có, có điều là nó chính 
xác hơn. 

Sau đây là một vấn để khiến người ta mê hoặc đã từng rộn 
lên một thời, nhiều người từng gắng sức nhưng đến nay vẫn chưa 
có được kết quả. Câu chuyện bắt đầu như thế này: vào những 
năm 1930 một học sinh người Đức đã phát hiện ra một hiện 
tượng kỳ lạ là nếu viết một số tự nhiên tùy ý, nếu là số lẻ thì nhân 
nó với 3 rồi cộng với 1, nếu là số chắn thì đem nó chia cho 2. Làm 
nhiều lần như vậy thì thấy xuất hiện một hiện tượng lý thú tựa hồ 


Ãv* 


như con số rơi vào “cạm bẫy”, cuối cùng thì xuất hiện: 
4,2/1,4,2,1,4,2,1,... 


Vào những năm 1950 vấn để này từng rộn lên ở Mỹ. Có một 
thời nhiều người ở Trường đại học Chicago và Trường đại học 
lelu đã nghiên cứu vấn để này, nhưng đều không có kết quả. 


Ấv" 


Thậm chí có người đã nghĩ rằng, đây là “cái bấy” thực sự kéo lùi 


149 


www.VNMATH.com 


tiến trình nghiên cứu toán học ở 
Mỹ. Vấn để này ở Nhật Bản 
được gọi là “suy đoán Giacco”, 
bởi vì do nhà toán học Giacco 


đưa về. 

Chúng ta hãy để cho máy 
tính nghiệm chứng suy đoán 
này. “Khung” các bước giải 
toán như sau (hình 21-2): 


] 

10 
20 
30 


40 
530 
60 
70 
80 
90 


LIST 


INPUTN 


X=N 
IFX=2*INT (X/2) 
THEN 70 
X=3*X+I 
PRINT" ";X; ","; 
GOTO 30 

X=Xx/2 

GOTO 50 

END 


Hình 21-2 


Liệt kê trên đây là chương trình BASIC tương ứng, có điều 
là nếu cho nó vào máy tính thì máy tính sẽ viết ra vô số... Ví dụ, 
N = 538, chúng ta có: 

]}RUN 

1538 

269, 808, 404, 202, 101, 304, 152, 76, 38, 19, 

58, 29, 88, 44, 22, L1, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 

20, 10, 5, 16, 8,4,2, 1,4,2, 1,4,2, I,... 


150 


www.VNMATH.com 


Để máy tính ngừng hoạt động chỉ có cách buộc nó dừng lại 
theo cách: dưới nút bấm vào ra chỉ lệnh CTRH] 8. 

Bây giờ ta hãy xem “não điện” bắt chước công năng tư duy 
của não người như thế nào? 

Sau đây là một đề toán lý thú có liên quan đến thứ tự tên 
gọi. Những loại để toán như vậy bạn đọc đã gặp trong mục l0: 
“Khéo giải loại toán logic khó”. - 

Ba học sinh đã dự đoán thành tích thi toán của bốn bạn thi 
toán như sau: 

- Khôi cho rằng: “An thứ 1, Bình thứ 3” 

- Long cho rằng: “Cung thứ 1, Duy thứ 4” 

- Minh cho rằng: “Đuy thứ 2, An thứ 3”. 

So với kết quả cuộc thi thì mỗi người chỉ nói đúng một nửa. 
Bạn hãy sắp xếp thứ tự thành tích theo tên người. 

Sau đây là chương trình BASIC của máy tính tạo thành ngôn 
ngữ logic (Để cho tiện, ta ký hiệu A - An, B - Bình, C - Cung, 
D- Duy). 

10 FORA=1TO 4 

20 FORB=1 TO 4 

30 IFA =BTHEN 90 

40 FORC= I TO 4 

50 IFC=AOR C=B THEN 80 

60 D=l0-A-B-C 

70 TF(A=1)+(B=3)=1AND 

(ŒC=1)+(D=4)=1AND 
(D=2)+(A=3)=1 
THEN PRINT “AN THU”; A, “BINH THU”; 
B, “CUNG THU”; C, “DUY THU”; D 


151 


www.VNMATH.com 
80 NEXTC 


90 NEXTB 

100 NEXT A 

110 END 

Kết quả thực hiện là: 

]RUN 

An thứ 4, Bình thứ 3 

Cung thứ !, Duy thứ 2. 

Như vậy thứ tự thành tích theo tên người như sau: l - Cung, 
2 - Duy, 3 - Bình, 4 - An. 

Trong chương trình ở trên chúng ta lợi dụng ba câu liên tục 
nhưng điều chủ yếu là sự thực hiện câu 70. Câu này yêu cầu khi 
A=l hoặc B=3,C= Ị hoặc D = 4, D = 2 hoặc A = 3, ba điều 
kiện đều thỏa mãn rồi thì có thể cho ïn ra. 

“Khung” các bước giải toán này ra sao? Bạn đọc cứ mạnh 
dạn lập ra. Chương trình ở trên là của một học sinh trung học ở 
Triết Giang (Trung Quốc) lập ra khi thực tập lập trình ngôn ngữ 
máy tính. 


22. Kỹ thuật dòng xạ thần kỳ 


Trên vùng biển mù mịt, hai chiếc tàu thủy vùn vụt chạy với 
tốc độ nhanh dần rồi từ từ áp vào nhau. Khi hai thuyền trưởng 
phát hiện ra chuyện này thì đã quá muộn. Mội tai nạn bị thảm 
nảy sinh! Đó là giấc mơ khủng khiếp chăng? Không, đó là sự 
thật. Những chuyện như vậy xảy ra trên biển không phải là 
hiếm. Chúng ta hãy xem hiện tượng sau đây: 


152 


www.VNMATH.com 
Lấy một tờ giấy mỏng để một đầu 
kể miệng rồi thối mạnh thì tờ giấy sẽ 
bay vẻ phía trước, tựa hỗ như có một  P:>P: 
sức mạnh đẩy từ dưới lên khiến tờ 
giấy không thể vì trọng lực mà rơi † 
xuống ngay được. 


Đó là vì sao vậy? Nhà toán học 
Daniel Pernouli (29.1.1700 - 
17.3.1782) người Thụy Šĩ đã từng giải 
thích như sau: “Dòng cao tốc hình 
thành xung quanh tờ giấy một vùng áp thấp, tốc độ dòng càng 
cao thì áp lực càng thấp, độ lệch áp lực với bên ngoài càng lớn, 
độ lệch áp lực này có thể khiến các thứ gần đó ép xuống thể 
dòng”. Đó là nguyên lý Bernoulli nổi tiếng về lực đối lưu đã học 
ở trung học. Ở trên đã nói vẻ hai chiếc tàu thủy tự áp vào nhau, 
mảnh giấy bị đẩy và nhiều hiện tượng khác nữa đều là do 
nguyên lý này sinh ra. 

Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng từ miệng thối phun ra một 
đòng xạ cao tốc như tỉa nước bắn ra từ vòi phun. Dùng một tấm 
chấn phẳng đặt kế miệng thì nảy sinh một hiện tượng kỳ lạ: 
dòng xạ trước tiên bị lệch với tấm chắn rồi cuối cùng bám sát 
tấm chắn. Hình 22-I là sơ đồ quá trình hiện tượng bức chắn xạ 


đặc biệt này. 
Ý #: 
y WÐ!Ð Í 
\ r 


Hình 22-1 


www.VNMATH.com 

Những năm 1960, cùng với sự phát triển của kỹ thuật tự 
động hóa, loài người đã nêu ra yêu cầu mới vẻ thiết bị tự động 
hóa là cần chịu được nhiệt độ cao, chịu được áp suất cao, chịu 
được chấn động cao, không bị điện từ làm nhiễu. Thế là bức 
chắn xạ đã thức tỉnh ký ức nhiều người nghĩ đến việc vận dụng 
kỹ thuật dòng xạ. Người ta lợi dụng nguyên lý chắn xạ (chắn kề 
của dòng xạ) để thiết kế nhiều loại “xạ lưu”, trong các trường 
hợp nhất định những linh kiện này dùng thay thế những linh 
kiện tạo thành do ống điện tử hoặc ống 
tình thể để các thiết bị tự động hóa làm 


việc ổn định hơn. 
Hình 22-2 là 6 loại “xạ lưu” chủ 


yếu. Những linh kiện này cũng giống 


như các linh kiện điện tử đã trình bày ở 
mục 20: “Đường điện bật - tắt với “lấp xế à 
đặt tự động””, có tác dụng như “tế bào 
não” của bộ máy tư duy. Tìm hiểu quá 


trình làm việc “tế bào não” cố nhiên là 
việc rất có ích. l 
Hình 22-3 là một loại “xạ lưu tự 


động” không đối xứng, vách phải áp sát 
miệng phun hơn vách trái, cho nên khi 
lỗ ép biên thông với luồng khí, dòng xạ 
phun ra từ miệng phun (2) thì áp sát vào vách phải và thoát ra 
đường thông thoát (4). Bây giờ giả sử đường khống chế (6) có 
tín hiệu p hoặc đường khống chế (7) có tín hiệu q. Lúc này dòng 
khí áp liền cắt ngang dòng xạ lệch sang vách trái, từ đó đường 
thông thoát (5) biến đổi tín hiệu ra. Tín hiệu đường thông thoát 
(5) có thể kéo dài đến mất đi mới thôi. Lúc đó dòng xạ tự động 
ngoặt về vách phải và thoát ra đường thông thoát (4). Nếu chúng 
ta ghi tín hiệu có là “I”, ghi tín hiệu không có là “0”, ta có được 


Hình 22-2 


154 


www.VNMATH.com 
bảng 22-1. Điều này chứng tỏ là: 


lê 
y=X=Pq 


giống với kết quả thu được ở “cửa 
vào” và “cửa trống” trong linh kiện 
logic điện tử. Thuật ngữ “tự động” 
có lẽ từ đó mà có. 

“Bộ nhớ” của “xạ lưu” được thực 


; HỆ y0, Ẵ có Ninh 22-3: 
hiện do bộ máy tiếp xúc dạng “ổn  /. puống khí 


đôi” ở hình 22-4. Đây là một loại  2- niệng phín 
“xạ lưu” đối xứng. Khi bất đầu dòng ở: vách ngăn 


2 LẺ N A à án kê và 4, 5- đường thông thoát 
xạ bắn ra tùy theo dòng mà áp kẻ vào B2-dườig khđng PhẾ 


hai đường thông thoát (đường 5) Và _ 8. /Z¿p biên 
hình thành một loại trạng thái vách  9- !ô xổ dòng. 
kể ổn định khi đường khống chế (6) 


5 SN n Bảng 22-1 
cho vào tín hiệu q có dòng ép lỏng, 
tức là cắt dòng xạ đổi sang đường PJqg | x | ý 
thông thoát (4), cũng hình thành một L1 100 | 0| 
loại trạng thái vách kể ổn định. Lúc ¡rÍo lilø 
này cho dù tín hiệu q cho vào đường 
khống chế (6) mất đi, song nếu bở Ị Lị 9 
đường khống chế (7) không có tín 0 0 19 I 


hiệu thì vách ngăn ổn định, đường 
thông thoát (4) không thể bị phá hỏng. Điều đó chứng tỏ tín hiệu 
y bởi đường thông thoát (4) mà ra đã “ghi nhớ” tín hiệu q. Cũng 
với cách suy luận như vậy, tín hiệu x thông ra bởi đường thông 
thoát (5) ra đã “ghi nhớ” tín hiệu p. 

Hình 22-5 là sơ đồ hệ thống tự động khống chế mực nước 
trong bể nhờ áp dụng các "xạ lưu" lợi dụng dòng xạ. Yêu cầu 
khống chế h; < h < h,. Trong thiết kế, chúng ta đã dùng hai "xạ 


lưu đóng - mở" và một "xạ lưu ổn đôi”. 


155 


www.VNMATH.com 

Việc vận hành của hình 22-5 theo 
nguyên lý sau đây: 

Khi mức nước h < h,, ống thăm dò 
() không bị ngập nước (thông với 
không khí) thì đường thông thoát (3) của 
“xa lưu đống - mở” II có tín hiệu. Tín 
hiệu này hòa vào đường khống chế (7) 
với “xạ lưu ổn đôi” khiến đường thông 
thoát (6) thông tín hiệu và qua chuyển 
đổi biến thành tín hiệu điện khiến cho Hình 22-4: 
bơm cung cấp nước cho bể. 1- buồng khí 

Khi h; < h < hị, do ống thăm dò (q) _ 2- miệng phưn 
bị ngập nước, đường thông thoát (3) của Đi Tản ty Nhớ, 
“xa lưu đóng - mở” II mất tín hiệu. 6,7- dường khống chế 
Nhưng lúc này do “bộ nhớ” của “xạ lưu  8-iôép biên 
ốn đôi”, đường thông thoát (6) vẫn có  9-lổ xổ đồng. 
tín hiệu ra, bơm vẫn không ngừng cung 
cấp nước cho bể. 


Khilỏng — L] Buông khílớn 


Hình 22-5: 
1-6 - đường thông thoát: 
7.8 - dường khống chế: 9.10 - ống thăm dò. 


156 


www.VNMATH.com : 

Khi hị < h, ống thăm dò (9) bị ngập nước, đường thông 
thoát (2) của “xạ lưu đóng - mở” I có tín hiệu. Tín hiệu này hòa 
vào đường khống chế (8) của “xạ lưu ổn đôi”, khiến cho dòng xạ 
từ đường thông thoát (6) cắt sang đường thông thoát (5). Đường 
thông thoát (6) mất tín hiệu, bơm ngừng hoạt động. 

Khi mực nước lại giảm xuống thấp đến h¿ < h < hị, tuy rằng 
ống thăm dò (10) lúc này không bị ngập (thông khí), dòng xạ 
của “xạ lưu đóng - mở” I tự động trở về đường thông thoát khí 
(1) dẫn đến đường khống chế (8) không có tín hiệu vào. Nhưng 
do “bộ nhớ” của “xạ lưu ổn đôi”, nên đường thông thoát (6) vẫn 
không có tín hiệu ra, bơm tiếp tục ngừng làm việc đến khi h < h; 
mới thôi. 

Từ ví dụ thực tế khống chế mực nước giản đơn ở trên, ta 
thấy công năng logic thần kỳ của “xạ lưu”. Có điều cần nói rõ 
thêm là kỹ thuật dòng xạ tuy có nhiều ưu điểm và ý tưởng không 
ngờ, nhưng do dòng xạ dựa vào chuyển động mà thực hiện được, 
nên tốc độ của nó không thể so với tốc độ dòng điện, do đó nó 
không thể thay thế cho kỹ thuật điện được. Tuy vậy, đánh giá 
sau đây cũng không quá đáng: 

“Kỹ thuật điện tử và kỹ thuật đòng xạ là chị em của khoa 
học và kỹ thuật hiện đại”. 


23. Dòng xoáy của cảm giác sai lầm 

Nhà di truyền học, người đặt nền móng cho thuyết tiến hóa 
Charles Darwin (12.2.1809 - 1882, người Anh) có một câu danh 
ngôn hài hước rằng: “Giới tự nhiên hễ có dịp là nói đối”. Đương 
nhiên, giới tự nhiên không nói dối, mà là những hiện tượng giả 
đã tạo ra cho người ta cảm giác sai lầm. 

Nhà địa lý học nổi tiếng Từ Hà Khách (1586 - 164I, triểu 


157 


www.VNMATH.com 

Minh, Trung Quốc) có lần đến Thượng Sơn huyện Đại Lý tỉnh 
Vân Nam đã nhìn thấy ven núi Lộng Sơn độ cao 2030 mét có 
“suối bươm bướm” nên trong một bài du ký ông viết: “... có tới 
hàng nghìn vạn con bướm muôn màu rực rỡ nối vào nhau từ 
ngọn cây xuống gần sát mặt nước suối tạo nên vẻ đẹp tuyệt vời”. 

Có du khách họ Triệu đến bên suối ở Thượng Sơn xem đã 
phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ: những con bướm nhảy múa 
bên suối thì nhỏ mà những con bướm nối nhau treo lơ lửng trên 
cây thì to, ban ngày thì treo lở lửng, tối đến bay đi. Du khách 
cảm thấy kỳ lạ bèn tới hỏi nhà động vật học, chuyên gia phân 
loại bướm. Ỷ 


. Bướm Ngài 


Vị chuyên gia nói rằng, ban ngày nối nhau treo không phải 
là bướm, mà là ngài. Ngài thì ngày đậu nghỉ, đêm bay đi, cơ thể 
to. Bướm thì ngày bay, đêm đậu nghỉ, cơ thể nhỏ. Thế là ông ta 
viết một bài về “sự phát hiện bên suối bươm bướm” là cảm giác 
sai lầm! 

Nếu như mệnh đề của sự vật trong tự nhiên là sự thật thì 
chúng ta gọi nó là sự thật. Song chỉ dựa vào cảm giác trực quan 
để phán đoán thì rất có khả năng khiến người ta rơi vào vòng 


158 


www.VNMATH.com 
xoáy sai lầm. Chỉ dùng cảm giác trực quan 
mà dẫn đến suy luận thì đó là phi khoa học. 
Sau đây là một ví dụ rất sinh động: Sáng 
sớm người ta thấy Mặt Trời từ từ nhô lên ở 
phương Đông và chiều đến lại từ từ khuất vào 
đường chân trời ở phương Tây. Mặt Trời mọc 
- lặn làm cho loài người có cảm giác ngày 
đêm. Do đó đã mấy nghìn năm loài người cho 
rằng: Trái Đất là trung tâm vũ trụ, sao và Mặt 
Trời xoay quanh Trái Đất (thuyết “Địa tâm”). 
Những cảm giác tạo thành bởi hiện tượng giả 
đã ăn sâu vào vỏ não của con người, từ đó dẫn 
đến khi quan sát một hành tỉnh, chúng ta cảm 
thấy chuyển động của nó theo đường vòng. 
Hình 23-l mô tả đường chuyển động 
trong 6-8 tuần của năm hành tỉnh nổi tiếng: 
a/ Thủy tỉnh; b/ Kim tỉnh; c/ Hỏa tỉnh; d/ Mộc 


Hình 23-1 


tỉnh và e/ Thổ tỉnh. Đường chuyển động của các hành tỉnh này là 


những đường vòng rất đẹp và có quy luật. 


Ngày nay cảm giác sai về “Địa tâm” đã được vạch ra. Dường 
như không ai hoài nghi rằng Trái Đất xoay quanh Mặt Trời nữa 
và tất cả học sinh trung học đều biết rằng Trái Đất tự xoay 


quanh mình nó sinh ra ngày đêm. 
Sau đây là một ví dụ lý thú nữa: 
Bốn đường ở hình 23-2 bằng nhau 


nhưng nhìn qua tựa hồ như chúng dài ® C) 
ngắn khác nhau. Nguyên nhân có cảm › é 


giác sai lầm này là chúng ta thường chú 
ý đến điểm cuối mà không để ý đến 
điểm đầu. 


Hình 23-2 


159 


www.VNMATH.com 
Ở hình 23-3 là hai hình vuông nhưng do sự làm nhiễu của 
các đường bối cảnh mà ta có cảm giác sai lầm là chúng biến đổi 
hình dạng. 


Hình 23-3 


Hình 23-4 có bảy đường song song với 
nhau, nhưng lúc đầu do cảm giác sai lầm 
hẳn bạn cho rằng chúng là những đường 
nghiêng không song song với nhau. Bỏ 
cảm giác trực giác, cần phải có tư duy quan 
sát và khoa học nhạy cảm. Chỉ có bỏ đi “ý 
nghĩa đương nhiên” mới phân biệt được 
hiện tượng giả. 

Khoảng giữa thế kỷ XIX, nhà hóa học 
nổi tiếng Justus Liebig (12.5.1803 - 1873) người Đức đã đến 
Anh để tiến hành khảo sát. Một hôm ông đến nhà máy chế tạo 
màu lam “palin” và đã nhìn thấy quá trình chế tạo màu như sau: 
cho da động vật và màu cùng với một loại thuốc gì đó hòa nước 
rồi để vào nồi sắt đun lên. Trong khi nhiệt độ tăng lên, họ dùng 
một que sắt luôn luôn khuấy dung dịch trong nồi, khi khuấy thì 
phát ra một tiếng nổ lớn. Chủ nhân giải thích rằng: “Khi khuấy 
dung dịch trong nồi phát ra tiếng nổ càng to thì chất lượng màu 
lam “palin” càng tốt”. 


Hình 23-4 


160 


www.VNMATH.com 

Sau đó J. Liebig đã từ hiện tượng giả đó mà nhận ra bản 
chất. Trong một bức thư viết về nước, ông viết: “Dùng loại 
nguyên liệu này chế ra màu lam “palin”, cho thêm một số chất 
hóa hợp chứa sắt là được, không cần thiết phát ra tiếng nổ. Bởi vì 
khuấy mạnh dung dịch trong nồi chắc là muốn gỉ sắt nồi rơi vào 
cho nó hòa cùng với nguyên liệu lỏng để chế màu lam “palin”. 
Cách làm này tuy không phải là không có lý nhưng chất màu 
lam “palin” tạo ra chưa chắc đã tốt, mà điều quan trọng hơn là 
lãng phí sức lao động”. 

Một vấn đề lý thú sau đây thật tai 
hại cho cách nhận thức với “ý nghĩa 
đương nhiên”: Hai người tranh luận về 
một bức tranh (hình 23-5), A nói: “Mặt 
Trăng sáng gần tròn cho nên hôm ấy là 
l5 hay 16 âm lịch”, B nói: “Sao lại là 
15 hay 16 âm lịch, phải là 20 rồi, vì 
trăng đã khuyết!”. 

Bạn đã có thể khẳng định ai nói 
đúng không? 

A nói đúng, vì hiện tượng khuyết ở Hình 23-5 
Mặt Trăng chỉ là “hiện tượng giả”, do 
một vật gì đó che khuất một phần Mặt Trăng. Bởi vì Mặt Trăng 
bị Mặt Trời chiếu vào, nó gần như chỉ có một phía phát sáng, 
nên ở Trái Đất trông thấy Mặt Trăng như hình 23-6. Hai điểm 
nhọn của phần khuyết phải trên một đường kính của Mặt Trăng 
nhưng hình Mặt Trăng ở bức tranh lại không như vậy. Do đó mới 
đoán là phần khuyết của hình Mặt Trăng ở bức tranh bị một vật 
gì đó che khuất. Như vậy B nói Mặt Trăng khuyết chỉ là do cảm 
giác sai lầm. 


Sau đây là ví dụ nổi tiếng chứng minh về sự sai lầm trong hình 
học. Cho biết: một hình tứ giác ABCD, AB = CD (hình 23-7). 


li! 


www.VNMATH.com 
Chứng minh rằng: AD//BC. 


Bạn đọc đã học hình học hẳn ẩ) ——— 
biết rằng, kết luận khẳng định là 
sai. Vậy vấn đề là ở chỗ nào? Chỉ - 
cần bạn đọc suy nghĩ cẩn thận 
một chút thì sẽ tìm ra được. 


Tia 
Mặt Trời 


`. ' S Hình 23-6 
Ö các mục trên, chúng ta đã kế 


từng nói, tư duy chính xác của 
nhân loại tựu trung chỉ ở hai 
điểm: một là sự thật, hai là suy 
luận. Sự thật là căn cứ của suy 
luận. Suy luận là cái nút gắn sự 
thật với kết luận, song cảm giác 
sai lầm thường thường khiến cho 
tư duy của loài người rơi vào 
vòng luẩn quần. Do đó khi chúng Hình 23-7 

ta kiểm tra tính chất thực tại của sự vật và suy luận logic thì 
không nên quên rằng cảm giác của ta có khả năng sai lầm, cho 
nên phải luôn hỏi vì sao? 


24. Phân biệt ngụy khoa học 


Khoa học không có biên giới, loài người đang mang hết 
dũng khí ra để khai thác các lĩnh vực chưa từng biết. Song, chỉ 
cần trén thế giới này còn có những hiện tượng mà khoa học chưa 
làm rõ được thì thần học vẫn còn chỗ đứng, treo “đầu đê” khoa 
học đã bán “thịt chó” ngụy khoa học, mê tín dị đoan vẫn còn có 
chỗ đứng. . 

Từ xưa tới nay, có biết bao nhà khoa học bị người đương 
thời coi là “dị đoan”, nhưng họ vẫn kiến trì chân lý như nhà 


162 


www.VNMATH.com 
thiên văn học vĩ đại Nicolas Copernicus (19.2.1473 - 25.4.1543) 
người Ba Lan, nhà bác học vĩ đại Galileo Gahle (16.2.1564. -. 
8.1.1642) người Italia, nhà di truyền học nổi tiếng Ch.Darwin, 
(12.2.1809-1882) người Anh, nhà vật lý vĩ đại A. Eistein là 
những người như thế. 
__ Vậy giới hạn của khoa học và ngụy khoa học là ở chỗ nào? 

Ỏ mục 23: “Dòng xoáy của cảm giác sai lầm” chúng ta đã 
biết tư duy chính xác của nhân loại được xây dựng lên từ sự thật 
và suy luận. Sự thật đòi hỏi nhà khoa học phải có thái độ nghiêm 
túc, thật thà, tôn trọng và biết lợi dụng thành quả khoa học đã 
được khẳng định. Các nhà khoa học thường không tin vào cảm 
giác, bởi vì họ ý thức được sự tồn tại của khả năng có thể sai 
.lầm. Trong đầu họ luôn có những câu hỏi kiểu như: Điều này có 
thật không?”, “Ta làm sao để khẳng định được?”,.. 

Về suy luận, các nhà khoa học nghiêm khắc thường thông 
qua quan sát mới để kiểm nghiệm giả thiết của mình. Nếu sự 
quan sát chứng tỏ giả thiết trước kia của mình là sai lầm thì họ 
vứt bỏ giả thiết đó không thương tiếc. Song, cho dù con đường 
khoa học khó tránh khỏi quanh co khúc khuỷu, nhưng chỉ cần 
tôn tróng khoa học thì tuy khác đường đi nhưng vẫn có thể quy. 
về một mối để vươn tới bờ kia của chân lý. 

Ngụy khoa học thì chống lại hoàn toàn, đó là cơ sở của 
những thuyết mê tín, huyễn hoặc. Ỏ đó sự thực khách quan 
thường bị tùy ý bóp méo, thành quả khoa học bị phủ nhận, ... để 
nhằm mục đích là dẫn người ta vào chỗ ngu muội, tới mê cung 
của chủ nghĩa duy tâm. 

Ở phương Tây, ngụy khoa học có nhiều loại, có ảnh hưởng 
nhất trên thế giới phải kể đến Erich von Daniken người Thụy Sĩ 
với thuyết “Những cỗ xa cho Thần Thánh”. Mổ xẻ phân tích một 
chút về tác giả:của thuyết này để phân biệt rõ đây chỉ là ngụy 
khoa học. 


163 


www.VNMATH.com 

Năm 1968 E. von Daniken viết cuốn sách “Những cỗ xa cho 
Thần Thánh”. Ông ta đã đem các chuyện thần thoại, truyền ` 
thuyết văn vật di chỉ thu thập được qua I5 chuyến chu du thế 
giới mà ghi chép lại, trong đó đương nhiên không thiếu những 
chuyện “bắt bò vẽ bóng” mà tác giả nghe được nơi “đầu đường 
cuối chợ”, căn cứ vào sự tưởng tượng phong phú, miêu tả “người 
ngoài hành tỉnh” bay đến Trái Đất khoảng I-4 vạn năm trước rồi 
đoán rằng: “Thượng đế đang tồn tại, Thượng Đế là thủ lĩnh của 
“Người ngoài hành tinh”, những nền văn minh ngày nay trên 
Trái Đất đều do các thần sắp xếp, rải khắp thế gian những cổ văn 
vật và đi chỉ không đoán biết được, ngay cả những hiện tượng cổ 
quái trên thế giới ngày nay cũng đều do “Người ki hành tỉnh” 
giáng lâm trên Trái Đất”. 

Sau khi cuốn sách “Những cỗ xa cho Thần Thánh” xuất hiện 
đã rộn lên một thời và nhiều người đã tìm đọc. Đương nhiên, còn 
vấn đề kỹ thuật viết nữa, chẳng hạn, vừa mở đầu tác giả đã dùng 
lối kích thích: “Người ngoài hành tỉnh” phát hiện khai quật quá 
khứ và dự đoán tương lai, ... Viết cuốn sách này cần có dũng khí, 
mà đọc cuốn sách này cũng cần cỏ dũng khí”. Ai lại muốn thừa 
nhận mình không có dũng khí? Vì thế mà loại ngôn ngữ kích 
thích trần trụi này cũng lôi kéo được một số người đọc. 

Chúng ta hãy xem E. von Daniken dựa vào sự thật nào? Kể 
về Trung Quốc, tác giả đã viết: “Trong mộ của Chu Xứ (Chu Xứ 
chết vào thời Tây Tấn, năm 297) có đoạn dây lưng bàng nhôm”. 
Ông ta cho rằng, đây là thành tựu kỹ thuật mà thời Cổ Đại không 
thể có được, rồi lấy đó để chứng minh rằng “Người ngoài hành 
tình” đã tới Trái Đất. Song sự thật này đã bị phủ định. Năm 
1972, giám đốc Sở Nghiên cứu khảo cổ thuộc Viện Khoa học 
Trung Quốc đã có bài viết tổng kết về sự kiện này, chứng minh 
rằng ngôi mộ đó đã hai lần bị đào trộm, khi khai quật thì trong 
ngôi mộ này có dấu vết lộn xộn rất rõ ràng, mà những di vật còn 


164 


: WWwwW.VNMATH.com 
lại lặt vặt đã nhật ra để thanh lý thì không thể loại trừ việc có 
những miếng nhôm nhỏ do người đào trộm làm lẫn vào. 

Trong một cuốn sách khác, E. von Daniken trích dẫn bài viết 
trong Tạp chí “Vệ tỉnh nhân tạo” của Liên Xô nói rằng, năm 
1938 các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện trong hang động 
núi Baiankhola có nhiều phiến đá mà trên đó dùng thứ văn tự 
ˆ tượng hình ghỉ chép chuyện một vạn hai nghìn năm trước 

“Người ngoài hành tinh” bay vào Trái Đất vì sự cố mà buộc phải 
hạ cánh phi thuyền rồi bị dân địa phương bắt giết. Song, sự kiện 
“kinh thiên động địa” này thì ngay mgười dân vùng đó cũng chưa 
hề nghe được! 

Những loại chuyện đại khác như vậy còn rất nhiều. Từ 
những chuyện bóp méo sự thật lịch sử mà E. von Daniken bịa ra 
đó, chúng ta hoàn toàn có lý để hoài nghỉ rằng, những tư liệu mà 
ông ta miêu tả vị tất đã phù hợp với sự thật khách quan. h 

Bây giờ chúng ta hãy thử xem “màn lưới tư duy” của 
E.von Daniken được thêu dệt như thế nào? 

E.von Daniken viết rằng: “Trụ cột của tri thức loài người 
từng bị nhiều phen sụp đổ, hàng nghìn vạn năm người ta đã cho 
rằng Trái Đất bằng phẳng, Mặt Trời xoay quanh Trái Đất. Các 
định luật “rấn như thép” ấy đã từng ngự trị duy trì mấy nghìn 
năm, cuối cùng đã bị sụp để”. Để ông ta dẫn đến kết luận là: Trị 

- thức loài người đã bị lật đổ nhiều lần rồi thì ngày nay tránh sao 
khỏi sự sụp đốt 

Xét theo góc độ toán học thì phương pháp suy luận của 
E.von Daniken là: “Nếu n = l,n= 2, thậm chí a = 3 mà mệnh đề 
là đúng thì bất cứ với số n nào mệnh đề cũng đúng”. Sự sai lầm 
do quy nạp không hoàn toàn sản sinh ra này, trong mục 12 
“Bước tới chân lý” hẳn bạn đã hiểu rõ ràng. Không chỉ có thế, 

. mà E. von. Daniken còn khéo dùng kiểu “Nếu n = k Œ& > l) mà 


165 


._ WWW.VNMATH.com 
mệnh đề là đúng thì khi n = ! mệnh đề nhất định cũng đúng”. 
Kiểu suy luận này đúng là “thuật suy luận” kinh người. 

Chúng ta hãy xem một đoạn ông ta miêu tả trong cuốn sách 
“Những cỗ xa cho Thần Thánh”: “Có một ngày nào đó con tàu 
vũ trụ của chúng ta hạ trên mảnh đất của một hành tỉnh khác thì 
ở đó các sinh mệnh lý trí sẽ đối đãi với chúng ta - những người 
khách không mời mà đến như thế nào? Khi đêm đến, sáng như 
ban ngày (nhờ đèn chiếu) thì họ kinh ngạc đến ngây ra, khi 
những con người nhẹ nhàng bay lên không trung (nhờ tên lửa 
đẩy) thì họ sợ lắm, khi những “động vật” vô tri bay lượn trong 
không trung phát ra những 
âm thanh ù ù và phụt khí 
(sự nổ thăm dò) thì họ 
chạy vào ẩn nấp trong. 
hang động. Không còn 
nghỉ ngờ gì nữa, đối với 
những người nguyên thủy 
này thì đội những phí hành 
viên vũ trụ là những vị 
“thần toàn năng”. 


Và ông ta kết luận là: “Chúng ta đến một hành tỉnh khác có 
thể tưởng tượng ra sự gặp gỡ như thế thì xưa kia “Người ngoài 
hành tỉnh” đến Trái Đất cũng đã từng gặp người Trái Đất như 
thế!”. Những điều mà E. von Daniken nói có thể khái quát một 
câu là: “Những thứ mà từ nay về sau muốn làm thì xưa kia đã 
từng có!”. Điều này thật là một suy luận hoang đường! 

Đất trời bao la không thiếu chuyện lạ kỳ. E.von Daniken không 
quên lấy những chuyện mơ hồ của thế giới làm văn chương. Ông ta 
đã nhằm vào sơ hở tâm lý của bạn đọc mà dùng lối nửa giả nửa thật 
để đưa những chuyện ngày nay còn mơ hồ khó giải thích vào học 


166 


` www.VNMATH.com 

thuyết thần kỳ của ông ta. Ví dụ, E.von Daniken đưa ra chuyện vị 
tướng hải quân Thổ Nhĩ Kỳ hồi thế kỷ XVHI đã dùng tấm bản đồ, 
để nói “tấm bản đồ này chính xác tới mức không cần phải bàn”,... 
“đánh dấu châu Nam Cực ở đoạn dưới, đồng thời phải dùng phương 
pháp siêu âm đã thăm dò được mặt đất dưới lớp băng rất chính 
xác”, rồi ông ta suy luận là “chúng ta nên mạnh dạn “chọc tổ 
ong”, tuyên bố rằng những tấm bản đồ có liên quan đến Trái Đất 
chúng ta là do những “dụng cụ bay trên trời” hoặc từ “những con _ 
tàu vũ trụ” vẽ ra, điều này chỉ có thể là “Người ngoài hành tỉnh"!”. 
Đương nhiên tấm bản đồ của vị tướng hải quân Thổ Nhĩ Kỳ dùng 
ˆ không phải là nguyên bản, nó là bản “sao chép lại nhiều lần”. Song, 
hoàn toàn có thể so sánh bản đồ hiện nay về châu Nam Cực với bản 
đồ mà vị tướng hải quân Thổ Nhĩ Kỳ dùng thì sẽ phát hiện ra tính 
“chính xác” mà E.von Daniken nói rút cục sẽ phải đặt ra bao 
nhiêu dấu chấm hỏi! 

Về bức tranh Taxii được phát hiện ra ở Sahara, 
E.von Daniken nói như “đinh đóng cột” rằng, người trong bức 
tranh mặc bộ quần áo liền, đầu đội giáp kỳ lạ. Ở đây lại một lần 
nữa chứng tỏ chỉ có thể là “Người ngoài hành tinh”. 

Những ví dụ như trên thì trong cuốn sách : “Những cỗ xa 
cho Thần Thánh” có rất nhiều. 

Lễ nào những văn minh mà loài người sáng tạo ra lại thấp 
thoáng như “trăng dưới nước, hoa trong gương”? Lễ nào loài 
người sống trên Trái Đất lại kém cỏi như vậy? Một nền khoa học 
nghiêm túc giàu lý tính đang phải thách thức với tính phi khoa 
học! 186 nhà khoa học nổi tiếng, trong đó có 19 người đã được 
giải thưởng Nobel đã ký tên vào bản tuyên bố phê phán thứ 
nguy khoa học này. Nhiều học giả nổi tiếng đã cùng biên soạn 
một loạt sách về “khoa học và ngụy khoa học” vạch ra một cách 


167 


www.VNMATH.com 

công khai về những ý tưởng và tư duy phi khoa học. Nhà địa 
chất học Kachio và nhà khảo cổ học Skoto đã làm cuộc du hành 
thế giới và bằng phương pháp khoa học nghiêm túc để khảo sát 
lại một lần nữa “tam giác quỷ”, những vật bay không rõ xuất xứ, 
câu chuyện huyền hoặc về những nhà du hành vũ trụ thời Cổ 
Đại, tượng đá ở Fuhuo, kim tự tháp kỳ lạ, nền văn hoá Maia thần 
bí,... Cuối cùng họ đã có kết luận ngược lại với E.von Daniken. 
Họ đã viết cuốn sách nói cho chúng ta rõ là vì sao lại cần có tư 
duy khoa học chân chính và làm sao để phân biệt được thứ ý ngụy 
khoa học hoang đường. 


28. Toán học và tư duy toán học 


Khi mọi người bàn luận về các nhà toán học, thường thích 
coi họ khác với mọi người, nào là suốt ngày đứng ngây ra trước 
các công thức, suy đoán, tính toán sâu xa khó hiểu,... tựa hồ như 
cuộc sống của họ đơn điệu và khô khan. Kỳ thực miêu tả nhu 
vậy là không đúng. 

Đại đa số các nhà toán học không phải là thần đồng “thông ˆ 
minh là bởi học, thiên tài là bởi sự tích luỹ”- đó là câu nói nổi 
tiếng của nhà toán học Hoa La Canh. 

` Trong tự nhiên tồn tại những hình và số, những hình \ và SỐ 
này dường như đêu đợi dịp xông vào mỗi cá nhân, nhưng không 
phải ai ai cũng đều hứng thú với hình và số. Ví dụ, đối với nhà 
ngôn ngữ học thì 26 chữ cái trong tiếng Anh chỉ là các ký hiệu. 
Các ký hiệu này đối với họ rất quan trọng, vì chúng được dùng 
để phát âm và phiên âm. Song, đối với nhà toán học thì lại là 
chuyện khác, họ chia 26 chữ cái đó làm 5 loại: 


AMTUVWY 


168 


BCDEWWww.VNMATH.com 
NSZ 

HIOX 

FGILPQR 


Theo thứ tự mỗi loại tương ứng với 5 phương trình: 


y=# 
x+3y'=1 
y=x+x 
"Khi bạn đưa những chữ cái đó tương ứng với những đồ thị 
được vẽ bởi năm phương trình này xếp vào một chỗ, bạn sẽ hiểu 
được sức tưởng tượng phong phú và sức quan sát nhạy cảm của 
các nhà toán học đến phải kính nể! 


169 


www.VNMATH.com 
Số hộ ‹ cũng như vậy, đòi hỏi thử nghiệm, nhưng một nhà 


toán học có kiến thức sâu thì chỉ cần thử nghiệm ít là có thể 
thấy thực chất của vấn để. Những ví dụ này đã có nhiều trong 
tập sách này. Một số vấn đề thực tế qua nhà toán học có thể 
biểu thị bằng những mô thức như ma thuật rồi giải bằng 
phương pháp toán, như giáo sư G.Boole ở Viện Khoa học 
Hoàng gia Anh đã dùng chữ cái thay mệnh đề rồi xây dựng nên 
môn đại số logic lạ thường. 

Phương thức tư duy của các nhà toán học giống như năm 
giai đoạn tư duy khoa học: 

1. Kể lại quan sát, miêu tả 

2. Giả định quy nạp 

3. Suy luận diễn dịch (suy diễn) 

4. Nghiệm chứng mở rộng 

5. Dãn tới kết luận. 

Mấy nghìn năm nay, do biết bao nhiêu công sức của các nhà: 
toán học đã chăm sóc cho mầm non tư duy toán học mọc lên 
cành lá sum suê. quả trĩu cành. Tập sách này chỉ nhằm giới thiệu 
một vài thành quả có liên quan đến quy luật tư duy, một phần 
của trí tuệ nhân loại. 


170 


www.VNMATH.com 


MỤC LỤC 


Lối nói đẦU s45 06i 621106410005 1000084615600 là2 sx 6635405430396 <Xco 3 


. Bắt đầu từ “Cuộc chiến giữa người và máy ”..................--------ccerxc- 4 


. Logic mệnh "S113"... ẽ 


. Khi con người suy nghĩ, bộ não vận hành như thế nào?. 


. Biểu đồ Venn và các suy luận. Các lượng từ................................. 


. Sai lầm của giáo sư A. M. LegendF€...................- cuc chen 43 


. Hình học phi Euclid 
. Phương pháp chứng minh “thay đổi quanh co”... 


1 
2 
3 
4 
5. Phương pháp tiên để để xây dựng toán học.....................-.------«-c<-++ 
6 
7 
8 
9 


, Suy luận ngược hướng của “trò chơi trí tuỆ”......................-- --»x»«+s+++ 


10. 
11, 
12. 
13. 
14. 
15. 
16, 
17. 
18. 
19. 
20. 


21 


. Não người và “não điện” 
2. 
23. 
D4. 
25. 


Khéo giải loại toán logic Khó .........................-. sen 
Phép thử: trụ cột của kinh nghiệm và niềm tin 
Bước tới chân lý 
Phương pháp quy nạp toán học vở 
Kỳ tích chưa từng có trong lịch sử toán học .................. NT, 
Tính toán của “Người ngoài hành tỉnh ”.........................--cc-csey 
Nguyên lý khoa học của ma thật “đoán họ” 
Bí mật quyết thắng của “trò chơi que điêm”................-.....--.--«- 
Máy tính điện tử làm được những gì? .....................................+ 124 
“Tế bào não ”của “máy tư đUY””......................- khen Hành 
Đường điện bật - tắt với “lắp đặt tự động” 


Kỹ thuật dòng xạ thần kỳ.... 
Dòng xoáy của cảm giác sai lẩầm........................ Song 
Phân biệt ngụy khoa học 
Toán học và tư đuy toán học 


www.VNMATH.com 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Tổng biên tập VŨ DƯƠNG THỤY 


Biên tập nội dụng: 
TRƯƠNG CÔNG THÀNH 
Trình bày bìa: 

TẠ TRỌNG TRÍ 
Sửa bản in: 
TRƯƠNG CÔNG THÀNH 


Sắp chữ: 
PHÒNG CHẾ BẢN (NXB GIÁO DỤC) 


CÁC CÂU CHUYỆN TOÁN HỌC - TẬP BA 


In 5000 cuốn khổ 14,3 x 20,3 cm, tại Xí nghiệp In Tuyên Quang. 
Số in: 06. Giấy phép xuất bản số: 82/328-01 do Cục xuất bản cấp 
ngày 12 tháng Ø7 năm 2001. In xong và nộp lưu chiểu tháng Ø7 
năm 2001. 


www.VNMATH.com 


www.VNMATH.com 


8) Giá: 10.900 d 


